




ĐOAN MẠT yụ CUA NGO ĐINH 

CẨN 

— ★ — 

Tác giả: Văn Phan 
NXB Công An Nhân Dân 


epubOvctvegroup 


20 - 12-2017 




Ebook miễn phí tại: www.Sachviii.Com 






LỜI GIỚI THIỆU 


Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, kết thúc cuộc chiến tranh 
của Mỹ đối với Việt Nam. Từ đó, nhiều nhà quân sự, khoa học nuớc ta tiến 
hà nh các công trình nghiên cứu về chiến luợc, chiến thuật, quy mô tổ chức, 
vận chuyển, ảnh huởng quốc tế... của cuộc chiến tranh. Họ đã bắt đầu lần 
luợt cho công bố kết quả nghiên cứu của mình. 

“Chiến tranh bí mật,” một lĩ nh vục đặc biệt phục vụ cho cuộc chiến tranh 
đó cũng đuợc Bộ Nội vụ và một số nhà khoa học luu tâm. Gần đây, tác giả 
Văn Phan có gửi cho Ban biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân cuốn 
Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cân. 

Cuốn sách này cũng chua phải là một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh 
về “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” - một tổ chức mật vụ nguy hiểm 
khét tiếng một thời. Song, nó cho ta một bức tranh khái quát về quá trình 
hình thành, phát triển, diệt vong và di bại của nó đối với cách mạng nuớc ta. 

Cuộc khủng bố, bắt bớ cán bộ cách mạng, dồn dân, lập ấp, lê máy chém 
đi khắp miền Nam theo luật 10/59 do Mỹ - Diệm tiến hành đã từng làm cách 
mạng miền Nam gặp vô vàn khó khăn. 

Để tiến hành những cuộc bắt bớ, tàn sát, Mỹ - Diệm huy động toàn bộ 
khả năng vật chất và tinh thần, lập ra bộ máy chiến tranh khổng lồ. Một 
trong những công cụ đắc lực của cuộc chiến tranh đó là “Đoàn công tác đặc 
biệt miền Trung của Ngô Đình cẩn.” 

Ở cuong vị chóp bu của co quan này, Ngô Đình cẩn biết rất rõ ý đồ của 
gia đình họ Ngô, đua ra hàng loạt hoạt động tội ác, nhất là thủ đoạn bắt bớ 
và sử dụng các phần tử đầu hàng, phản bội trong hàng ngũ cách mạng để 
chống lại cách mạng. 

Năm 1963, Ngô Đình Diệm bị giết, tổ chức này cũng tan rã, song các chế 
độ Mỹ - Ngụy tiếp theo vẫn nghiên cứu các thủ đoạn hoạt động, sử dụng con 
nguời của “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung.” Sau khi rút khỏi miền Nam, 



Mỹ vẫn chưa từ bỏ âm mưu trở lại Việt Nam, CIA lại tiếp tục móc nối với 
một số phần tử của chế độ cũ chưa chịu cải tạo trong đó có phần tử của 
“Đoàn công tác đặc biệt miền Trung.” 

Vì vậy, cho in cuốn sách này, Nhà xuất bản Công an nhân dân không chỉ 
mong muốn cung cấp tới bạn đọc tư liệu ban đầu về âm mưu, tổ chức, hoạt 
động của Đoàn mật vụ Ngô Đình cẩn mà còn nhằm nâng cao cảnh giác cách 
mạng cho cán bộ, nhân dân phát hiện và đấu tranh thắng lợi với hoạt động 
gián điệp của địch, nhất là hoạt động tình báo của CIA, góp phần giữ vững 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
VI của Đảng. 



Chương I 

HÌNH THÀNH VÀ LŨNG ĐOAN 


Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về làm thủ 
tướng chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Song song 
với việc Mỹ hất cẳng Pháp, chính quyền Diệm ngay từ những ngày đầu đã 
lao vào các cuộc đàn áp, thanh toán các lực lượng không ăn cánh để xây 
dựng chế độ “chuyên chế gia đình trị.” Tiếp sau việc lật đổ vua Bảo Đại, 
chính quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp các đảng phái như Việt Nam 
Quốc dân đảng, Đại Việt hoặc các nhóm chống đối, gây nên những vụ thảm 
sát lớn như Hướng Điền, Chợ Được, đập Vĩ nh Trinh... ở miền Trung. Họ 
cũng không chùn tay trong việc sử dụng Quân lực cộng hòa để tấn công tiêu 
diệt các lực lượng vũ trang của các giáo phái, các thế lực thân Pháp như Cao 
Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên. 

Sau những năm 1955 - 1956 đầy chết chóc và máu lửa trên khắp giải đất 
miền Nam, tập đoàn gia đình trị của Ngô Đình Diệm đã bước đầu ổn định 
được bộ máy thống trị, hòng giữ độc quyền làm tay sai cho Mỹ. 

Từ đây, tất cả mọi cố gắng của họ là nhằm củng cố ách thống trị bằng 
cách tiêu diệt mọi thế lực đối lập hòng chia sẻ quyền hành mà chủ yếu là tập 
trung mũi nhọn của toàn bộ sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự vào công 
việc đàn áp phong trào quần chúng đấu tranh đòi tổng tuyển cử, thống nhất 
nước nhà theo tinh thần hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Bộ máy nhà nước mật vụ đồ sộ 
của họ được Mỹ đỡ đầu đã điên cuồng khủng bố những người kháng chiến 
cũ, những đồng bào yêu nước với quy mô toàn miền Nam, hòng nhanh 
chóng dập tắt ngọn lửa cách mạng, để phô trương sức mạnh Hoa Kỳ dưới 
góc độ một chế độ thực dân kiểu mới. 

Mỹ và tất cả bộ máy tuyên truyền vô cùng to lớn của “thế giới tự do” đã 
không tiếc lời biểu dương, ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa của Diệm, 
tạo cho Diệm một bộ mặt thuận lợi trên trường quốc tế để có thể rảnh tay đàn 



áp nội bộ. Vì Diệm được Mỹ o bế mà thời gian này khắp thành thị và nông 
thôn ở miền Nam Việt Nam đã sôi lên trong những chiến dịch “Tố Cộng, 
Diệt Cộng” đẫm máu. Cả Mỹ và Diệm đều hy vọng có thể nh a nh chóng quét 
sạch phong trào cách mạng ở miền Nam, trong một thời gian ngắn. 

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cho mình đó, Ngô Đình cẩn người con 
út của gia đình họ Ngô thường được gắn với hình ảnh “Cậu ấm nhai trầu 
bỏm bẻm”, xưa nay không ai biết đến, bỗng nổi lên thành một chính khách 
có tầm cõ - một nhà chính trị khét tiếng với thành tích diệt Cộng và một 
năng lực tổ chức mật vụ to lớn có hiệu lực ít ai ngờ! 

Tước vị của cẩn do các ông anh ban tặng, nghe lủng củng và có nhiều 
màu sắc cát cứ là: “Cố vấn chính trị tối cao trung, cao nguyên trung phần và 
hải ngoại”. Người ta tưởng tước vị đó chỉ cốt để làm vì, “hữu danh vô thực”, 
nhằm mục đích an ủi cậu ấm út ít học hành hay mè nheo tị nạnh, để “cậu” có 
thể yên tâm lo chăm sóc mẹ già ở xứ Huế tho mộng cho các ông anh được 
rảnh tay. Thế nhưng Ngô Đình cẩn với đầu óc “chuyên chế gia đình trị” rất 
mạnh mẽ, đã không chịu yên phận để phó mặc chính sự cho các ông anh học 
thức. Ngô Đình cẩn quyết tham chính bằng những hành động thực sự. Dựa 
vào tước vị - cứ gọi nôm na là - cố vấn miền Trung và uy thế gia đình trị, 
Ngô Đình Cẩn đã nắm lấy toàn bộ bộ máy thống trị của cả vùng miền Trung 
và Cao nguyên Trung phần rộng lớn. Đặc biệt Ngô Đình cẩn đã xiết chặt 
trong tay bộ máy công an mật vụ để thao túng, sử dụng như một công cụ của 
riêng. Cách nắm công việc của Ngô Đình cẩn rất khác thường. Ông ta không 
ôm lấy cả bộ máy công an mật vụ đồ sộ để mất công điều hành và tốn tiền 
chi phí. Ông ta chọn trong bộ máy đó những phần tử tích cực xông xáo, năng 
động nhất để làm tay chân dưới trướng. Ngay từ đầu, chỉ với những kẻ như 
Dưong Văn Hiếu, Phan Khanh, Lê Văn Dư, Nguyễn Tư Thái và vài người 
nữa, Ngô Đình cẩn đã có một công cụ có hiệu lực và chẳng bao lâu ông ta 
trở thành nhà tâm lý chiến, nhà tổ chức mật vụ, tên đao phủ khét tiếng. 

Bắt đầu từ những phần tử nòng cốt trong công an mật vụ Thừa Thiên và 
miền Trung, công việc đánh phá các tổ chức cách mạng của Ngô Đình cẩn 
phát triển dần theo hiệu quả và yêu cầu mở rộng địa bàn. Từ năm 1955 đến 
1957 cái công cụ này chỉ là một “Đội công tác” hoạt động chủ yếu ở miền 



Trung. Từ năm 1957 đến 1959 nó thành “Đoàn công tác đặc biệt miền 
Trung,” hoạt động chủ yếu ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Từ 1959 đến 
1963 nó thành “Co quan đặc biệt” đóng trung tâm tại Sài Gòn với hậu cứ 
vững chắc ở Huế để hoạt động ở Sài Gòn và toàn miền Nam. 

Để tiện theo dõi, chúng ta gọi cái công cụ mật vụ đã một thời gây ra vô 
vàn tội ác đẫm máu cho nhân dân và cán bộ cách mạng miền Nam, do Ngô 
Đình Cẩn tổ chức và chỉ huy này là “Đoàn công tác”. Trên thực tế, “Đoàn 
công tác” là một thứ mật vụ đuợc h ình thành một cách rất đặc biệt để thục 
hiện những nhiệm vụ đặc biệt theo một cách tổ chức và chỉ huy đặc biệt, 
hoạt động trong một hoàn cảnh đặc biệt với những thuận lợi đặc biệt. 

Giống nhu cách tham chính tắt ngang của cha đẻ nó là Ngô Đình cẩn, 
“Đoàn công tác” hoàn toàn không có một văn bản nào đuợc chính quyền 
Việt Nam Cộng Hòa cho phép thành lập hay quy định về tổ chức. Nó cũng 
không hề nằm trong tổ chức thuộc một hệ thống ngành dọc nào. Không có 
cấp trên và cũng chẳng có chân rết ở cấp duới, nhung bất cứ ở ngành nào 
hay địa bàn nào cần đến nó cũng có thể có mặt. Nó không có những quy định 
giới hạn hoạt động, không quy định các chế độ huởng thụ hay điều lệnh kỷ 
luật thành viên nào!... Ngô Đình cẩn tự cho đây là một “đoàn thể cách mạng 
quốc gia”, để không chịu sụ chi phối, điều hành của nhà nuớc và luật pháp, 
song nó cũng chẳng hề có chính cuong điều lệ nào nhu các đoàn thể, đảng 
phái khác. Cách thức hoạt động của nó không ra quân sự mà cũng chẳng đon 
thuần là dân sự. Nó là một thứ công cụ nửa quốc gia, nửa gia đình... Thật sụ 
nó là một thứ công cụ chuyên chế bất hợp pháp nhung quyền hành của nó 
bao trùm lên chính thể, bao trùm lên luật pháp nhờ uy thế của gia đình trị họ 
Ngô, để bảo vệ chính quyền Diệm - Nhu. 

Ngô Đình Cẩn tự đặt ra tổ chức biên chế cũng nhu mọi chủ truong, chính 
sách và mục tiêu hành động. Toàn bộ nhân viên của Đoàn công tác đều đồng 
thời là gia nhân của cẩn, hà nh động theo chỉ thị - phần lớn là khẩu lệnh - của 
Cẩn. Chỉ có một điều vuợt ra ngoài khả năng cẩn đó là kinh phí và phuong 
tiện cho mọi hoạt động to lớn của các Đoàn công tác. Tất nhiên Ngô Đình 
Cẩn không đủ khả năng và cũng chẳng dại gì tự bỏ tiền ra. Ông ta biết cách 
áp đặt cho ngành công an cảnh sát của chính quyền đuợc Mỹ tài trợ, phải 



gánh chịu mọi khoản ngân sách đảm bảo cho Đoàn công tác hoạt động. 

Năm 1955, Ngô Đình cẩn phát hiện ra trong Nha Công an Trung Việt có 
một tên mật vụ rất sắc sảo đang làm Truởng ban Khai thác, đó là Duong Văn 
Hiếu. Qua vài lần tiếp xúc, Hiếu đuợc cẩn rất ua thích và tin dùng. Thầy trò 
Cẩn - Hiếu rất tuong đắc trong việc biết dựa vào nhau và triệt để tận dụng 
nhau. Cẩn cần tay sai, thứ tay sai tin cẩn, khó phân biệt giữa nhân viên cấp 
duới và gia nhân cho một lãnh chúa đang tham chính có nhiều mưu đồ và 
tham vọng. Còn Hiếu, y cần cái ô thần thế để tác oai tác quái vừa kiếm đuợc 
chức quyền vừa kiếm đuợc nhiều tiền, bất chấp pháp luật và đạo lý. 

Ban đầu thầy trò cẩn tổ chức bắt bớ khủng bố bằng cách gán cho nguời ta 
những “tội” về chính trị và hình sụ bất chấp sụ thật. Có khi cuộc bắt bớ thủ 
tiêu nguời chỉ vì cẩn cần làm kinh tài. Thời gian này viện trợ của Mỹ dành 
cho chính quyền Diệm còn hạn chế. Ở miền Trung, yêu cầu chi tiêu cho 
chính quyền và nhất là cho những hoạt động mật vụ để đàn áp nhân dân quá 
lớn. Ngân quỹ quốc gia đã không đủ lại khó tự ý chi tiêu nên Ngô Đình cẩn 
phải tự xoay xở lấy để trang trải, vốn nặng đầu óc lãnh chúa cát cứ lại hạn 
chế về học thức nên những hoạt động thiếu tầm nhìn chính trị này của cẩn 
vẫn là nồi khổ tâm, lắm khi gây hậu quả đau đầu cho Tổng thống Diệm và cố 
vấn Nhu. Thế nhung những kết quả thu lợi truớc mắt đáp ứng đuợc một số 
nhu cầu cấp thiết làm cho Ngô Đình cẩn không dễ cảm thông với hai ông 
anh, thậm chí ông ta còn tiếp tục làm lén, nếu chuyện có võ lở sinh hậu quả 
tai hại thì cũng đã đặt hai ông anh truớc chuyện đã rồi! 

Tay chân của cẩn nhằm vào các nhà giàu ở Huế, Đà Nằng vu cho họ là 
thân Pháp, thân Cộng để tống tiền. Điển hình nhất là vụ chúng bắt ông 
Nguyễn Văn Yến chủ nhà hàng Mo-ranh ở Huế để chiếm đoạt tiền của và co 
sở kinh doanh này. 

Có khi chỉ vì một chút thù vặt mà cẩn cũng để xẩy ra chuyện rắc rối. Hồi 
đó chính quyền cho đấu thầu tu sửa điện Thái Hòa - Nguyễn Văn Ấm anh rể 
Cẩn, và Nguyễn Đắc Phuong nhà ở đuờng Nguyễn Du - Huế, cũng xin đấu 
thầu. Vì Phuong nhận thầu giá hạ hon nên đuợc chấp nhận. Mất món mồi 
ngon Cẩn rất hậm hục. Ông ta cho tay chân bắt Phuong để trả thù cho anh rể. 
Trong khi tay chân cẩn dùng nhục hình để cuõng bức Phuong nhận là gián 



điệp, chúng đã đánh quá tay làm Phương chết. Ngô Đình cẩn bảo bọn chúng 
ném xác Phương từ trên lầu Canh Nông (cạnh hồ Tĩ nh Tâm) xuống, nói là 
Phương đã tự tử. 

Nhờ làm được việc và cẩn ưa dùng, Dương Văn Hiếu được thăng chức 
Trưởng ty Công an cảnh sát Thừa Thiên - Huế. Thế lực và phạm vi hoạt 
động của Ban Khai thác nhờ thế mà được mở rộng. Các cơ quan cấp trên 
thuộc ngành Công an Cảnh sát phải đài thọ mọi phương tiện hoạt động cho 
Ban này. Hiếu không chịu giới hạn mình trong địa bàn Thừa Thiên. Ban 
Khai thác của y hoạt động bắt bớ khắp các tỉnh miền Trung với nhãn hiệu 
“Văn phòng cố vấn chỉ đạo miền Trung”. Không những Ban này tự bắt 
người để khai thác mà nó còn có quyền lấy về bất cứ người nào bị các cơ 
quan mật vụ các cấp ở miền Trung đã bắt để khai thác và tranh công. 

Mỹ - Diệm đưa việc “Tố Cộng” lên thành quốc sách. Những chiến dịch 
càn quét “Diệt Cộng” liên tiếp diễn ra từ thành thị đến nông thôn. Lực lượng 
cách mạng hợp pháp và nửa hợp pháp trong quần chúng bị tổn thất khá nặng 
nề. Nhiều cán bộ và đồng bào yêu nước bị hy sinh hoặc bị bắt. Một số khác 
bị bật ra khỏi cơ sở, khỏi quần chúng, phải rút lên núi. Nhiều cán bộ phải 
chuyển vùng hoặc ra công khai tạo điều kiện hợp pháp để bám phong trào, 
bám quần chúng và địa bàn. Trong tình thế khốc liệt phức tạp đó, nhiều cán 
bộ cách mạng đã không tránh khỏi sơ hở hoặc bỡ ngỡ trước phương thức 
hoạt động công khai hợp pháp nên đã để lộ bí mật. Kẻ địch nhân cơ hội đó 
bủa vây bắt bớ, đánh phá dây chuyền. Hồi ấy, số nhân viên của Hiếu trong 
Ban Khai thác chỉ hơn chục người. Trong đó có Phan Khanh, Lê Văn Dư, 
Dương Văn số, Nguyễn Phẩm, Bạch Văn Toại... là những tên mật vụ nhà 
nghề khét tiếng gian ác, rất có k inh nghiệm khai thác truy bắt cán bộ và đàn 
áp quần chúng. Dương Văn Hiếu tung bọn này vào các cuộc “tố Cộng” ngột 
ngạt không khí truy bức, nhục hình, chết chóc để lần tìm đầu mối săn “cán 
bộ nằm vùng”. 

Trong một cuộc “tố Cộng” căng thẳng đến nghẹt thở ở Nông, quận Phú 
Lộc -Thừa Thiên, quần chúng bị truy bức ráo riết, nhiều người hoang mang 
dao động để sơ hở bộc lộ những dấu hiệu chứng tỏ có “Việt Cộng nằm 
vùng”. Bọn Ban Khai thác đã biết cách nắm lấy cơ hội để lấn dần, dồn đồng 



bào vào chỗ bí để cuối cùng lộ ra một số co sở cách mạng tại địa phưong. 
Đặc biệt tai hại là trong số co sở bị lộ đó có đầu mối đuờng dây liên lạc của 
T ỉnh ủy Thừa Thiên. 

Nguời co sở không may bị lộ này là anh Phuớc. Phuớc là giao liên đã đua 
anh L.M.Đ. phó bí thu và anh X. chánh văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên đổi 
vùng vào Sài Gòn. 

Không chịu nổi đòn tra tấn dã man, Phuớc đã khai báo. Lập tức Phan 
Khanh, Lê Văn Du và đồng bọn giải Phuớc vào Sài Gòn. 

Một buổi chiều nặng nề của tháng Muời một năm 1957, các anh Đ., X, 
bồng bàng hoàng thấy bọn mật vụ xông vào nhà cùng với bộ mặt tuyệt vọng 
cúi gằm của Phuớc. 

Sụ võ lở xảy ra bất ngờ nhanh chóng đã gây ra những tổn thất dây chuyền 
không luờng hết đuợc cho Tỉnh ủy lúc bấy giờ. 

Một tỉnh ủy viên khác là Lê Phuớc Thuởng nhà ở số 105 ngay sau nhà 
thuong Việt Nam tại Đà Nằng, cũng bị địch ập vào bắt tại nhà. 

Đáng tiếc là Lê Phuớc Thuởng, một phần tử xuất thân từ thầy lang vuờn, 
khi bị bắt đã hoang mang rồi ngay hiệp đầu, nanh vuốt của bọn Khanh, Du 
đã biến hắn thành một tên đầu hàng phản bội nguy hiểm. Thuởng đã khai 
báo nhiều nguời, trong đó có một truờng hợp làm mở đầu cho những tổn thất 
to lớn cho co quan tình báo của ta ở miền Trung. Nguyên hồi đầu Thuởng có 
một co sở tên là Võ Bé ở Đà Nằng. Tình cờ có một nguời lui tới nhà Võ Bé, 
có ý tuyên truyền cách mạng, muốn đua Bé vào hoạt động bí mật. Bé đã báo 
cáo lại với Thuởng. Vì nguyên tắc bảo mật của tổ chức, Lê Phuớc Thuởng 
khuyên Võ Bé không nên tiếp xúc với cán bộ đó nữa. Nhung cái “chạm trán” 
tình cờ đó làm cho Thuởng để ý đến nguời cán bộ khác tuyến ấy. Nhà anh ta 
ở cách nhà Thuởng độ 50 mét, ngay chợ Cây Me. Anh ta thuờng ra vào Sài 
Gòn mồi tháng một, hai chuyến bằng tàu thủy hãng “ Anh Bạt”. Khi đã trở 
thành tên phản bội, chuyện tình cờ trên đã trở thành chỗ lập công với giặc 
của Lê Phuớc Thuởng. 

Đầu tháng 12 năm 1957 nguời cán bộ lạ mặt ở chợ Cây Me đã bị bắt khi 
tàu “Anh Bạt” vừa cập bến Sài Gòn. 



Đường dây vỡ lở đến đây rẽ ngang, gây tai hại lớn đến một ngành khác 
quan trọng. Bởi vì anh cán bộ lạ mặt đó là Nguyễn Xuân Bổng, giao liên tình 
báo Khu 5. Sau hai ngày đêm bị tra tấn chết đi sống lại trong tay chân của 
Ngô Đình Cẩn, Bổng đã khai ra một số hộp thư, một số co sở và tai hại nhất 
là một số khớp hẹn đầu mối giao liên. 

Bọn Khanh, Dư thừa thế lần theo đường dây, cấp tốc truy lùng số cán bộ 
cách mạng đã nhanh chóng chuyển vùng tránh khủng bố, phần lớn vào Sài 
Gòn. Các tổ mật vụ của cẩn liền được tung đi. Một tổ như vậy đã chầu chực 
sẵn tại sân bay Tân Son Nhất để đón lõng. Anh N.V.H. cán bộ phụ trách giao 
liên tình báo vừa từ Viên Chăn bay tới đã sa ngay vào tay giặc. 

Cứ như vậy dây chuyền võ lở kéo dài mãi ra. 

Đối với bọn mật vụ dưới trướng Ngô Đình cẩn thì quả là chúng đã đạt 
được những thành tích to lớn quá sức tưởng tượng. Do công việc phát triển 
quá nhanh chóng cả về bề rộng lẫn bề sâu nên bộ máy hành chính của Ty 
Cảnh sát Thừa Thiên và Nha Công an Trung Việt đã không gánh nổi. Từ các 
đường dây võ lở, các cuộc săn lùng cán bộ của bọn mật vụ phải tỏa đi khắp 
miền Nam nhất là vào Sài Gòn, noi tập trung các đầu mối và có nhiều cán bộ 
lánh ẩn. Bọn Khanh, Dư tay chân của cẩn phải thay nhau chạy ra chạy vào 
như con thoi trên đường Huế - Sài Gòn gặp nhiều điều bất tiện. Kết quả đánh 
phá cách mạng vì vậy mà bị hạn chế. về mặt tổ chức, cái được gọi là “Đội 
công tác” nằm trong Nha Công an Trung Việt đã tỏ ra bất lực. Song việc 
hình thành một tổ chức phối hợp trong ngành dọc công an cảnh sát giữa Huế 
và Sài Gòn là điều Ngô Đình cẩn và tay chân của ông ta không bao giờ chịu 
chấp nhận. Và tất nhiên Ngô Đình cẩn cũng không chịu tự hạn chế m ình 
trong việc lập công. 

Nắm được ý đồ của cẩn, bọn Dưong Văn Hiếu, Trưởng ty Công an Thừa 
Thiên đã cùng Lê Khắc Duyệt, Giám đốc Công an Trung Việt bàn nhau lập 
ra Đoàn công tác đặc biệt để từ miền Trung tung đi truy bắt cán bộ cách 
mạng ở khắp miền Nam. Như được nối dài tay chân, có một công cụ để phát 
huy ảnh hưởng của mình vượt giới hạn địa phưong, ra tận trung ưong ở Sài 
Gòn, Ngô Đình cẩn mừng lắm. Ngay lập tức cẩn giao cho Lê Khắc Duyệt 
đích thân cầm thư của cẩn vào Sài Gòn gặp Ngô Đình Nhu để trình bày toàn 



bộ tình hình thắng lợi cùng với những triển vọng tốt đẹp trong ý đồ của cẩn 
để xin lập Đoàn công tác đặc biệt miền Trung. 

Có người cho rằng vì quá vui mừng trước những kết quả đánh phá cách 
mạng của Ngô Đình cẩn, lại chủ quan cho rằng được sự giúp đõ to lớn của 
Mỹ, chế độ Việt Nam Cộng hòa của Diệm có thể nhanh chóng đè bẹp được 
cách mạng như họ đã từng làm được với các đối thủ là đảng phái hay giáo 
phái đối lập trước đây nên cố vấn Ngô Đình Nhu và Tổng thống Ngô Đình 
Diệm đã nhanh chóng chấp nhận kế hoạch của Ngô Đình cẩn. Dù sao hiện 
tượng thành lập Đoàn công tác đặc biệt miền Trung với quyền hành tối 
thượng như vậy cũng làm cho nhiều người phải lấy làm lạ. Người ta không 
hiểu nổi tại sao những người có tầm cõ như Tổng thống Diệm, cố vấn Nhu 
lại có thể bất chấp mọi sự trở ngại về tổ chức nhà nước, pháp luật và công 
luận - có thể gây hậu quả xấu - mà chấp thuận ngay kế hoạch của ông cẩn? 

Khi đã tạo được sự che chở của những cái ô dù tột đỉnh của bộ máy nhà 
nước Việt Nam Cộng hòa đó, Lê Khắc Duyệt liền triển khai ngay các hoạt 
động truy lùng đánh phá cách mạng. Những cánh cửa thâm nghiêm đầy bóng 
tối của bộ máy mật vụ trung ưong đã phải mở rộng để dung nạp thêm một tổ 
chức mật vụ mới: Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình cẩn. 
Những co quan đầy quyền lực với những bộ máy được tổ chức đồ sộ như 
“Sở nghiên cứu chính trị và xã hội” thuộc Phủ Tổng thống của Trần Kim 
Tuyến, Tổng Nha Công an Cảnh sát của Nguyễn Văn Là, An ninh quân đội 
của Đồ Mậu với đủ thứ “cá chìm, cá nổi” gần như bị lép vế vì kém hiệu quả. 
Không những thế, các co quan chính ngạch cấp trung ưong này còn phải nai 
lưng ra yểm trợ, phục dịch cho cái co quan đặc biệt của cẩn để bọn này tung 
hoành lập công vượt mặt họ. 

Có bàn đạp vững chắc ở “Thủ đô”, Lê Khắc Duyệt được giao nhiệm vụ 
làm đại diện cho Ngô Đình cẩn để liên lạc với Diệm - Nhu. Đi nước cờ này 
Ngô Đình Cẩn nhằm hai mục đích. Thứ nhất là ông ta giành được sự có mặt 
tại Phủ Tổng thống để trực tiếp tâng công nhằm phát huy tác dụng với hai 
ông anh và toàn bộ co quan đầu não của chính quyền. Thứ hai là ông ta có 
thể lấy thế Diệm - Nhu để o ép thao túng các cấp các ngành bên dưới, nhất là 
trong hệ thống mật vụ. Sau lưng Lê Khắc Duyệt, kẻ ra tay tác oai tác quái 



lộng hà nh là Dương Văn Hiếu. 

Chính ngay Duyệt, Hiếu và đồng bọn cũng phải khoái chí kêu lên: “Chưa 
bao giờ mọi công việc đều được giải quyết một cách nhanh chóng triệt để 
đến như thế”. 

Chỉ nội trong tháng 2 năm 1958, mọi việc sắp xếp cho hoạt động của 
Đoàn công tác đã được làm xong. Ngày 13 tháng 3 năm 1958 Dương Văn 
Hiếu, Phan Khanh, Lê Văn Dư cùng một lũ tay chân tuyển chọn trong Ty 
Công an Thừa Thiên, đem theo mấy tên đầu hàng phản bội cách mạng mà 
chúng gọi là “Cán bộ chuyển hướng” lên đường vào Sài Gòn. Sau hai ngày 
đi đường bộ, bọn họ tới nơi và tạm đặt trụ sở tại số 331 Bến Vân Đồn, 
Khánh Hội thuộc quận IV Sài Gòn. Đường vào sào huyệt này vừa nhỏ hẹp 
lại gồ ghề, sau khi qua cầu Mống, đi đọc theo kênh Tần Thê, tiến thẳng vào 
cổng sắt, cách đường phố hơn hai mươi mét. Đây không phải là một công sở 
hay cơ quan nào mà chỉ là cái kho hàng trống rỗng vốn là cơ sở kinh doanh 
của Nguyễn Văn Đông cháu Ngô Đình cẩn. Khu nhà trệt lụp xụp này có bốn 
phòng nhỏ, một phòng lớn nằm theo hình chữ u. Sàn nhà bằng xi măng lở 
loét từng mảng rất tồi tàn. 

Từ đây “Đội công tác” của Ngô Đình cẩn chuyển sang một thời kỳ hoạt 
động mới. Những năm 1955-1957, hoạt động của “Đội công tác” mới tập 
trung vào việc tìm bắt và tiêu diệt các phần tử đối lập, thân Pháp vừa làm 
chính trị, vừa làm kinh tài, đánh phá các phong trào học sinh và quần chúng 
tiến bộ đấu tranh đòi dân chủ và hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất 
nước. Tuy mũi nhọn của họ đặc biệt chĩa vào đánh phá cơ sở cách mạng “tố 
Cộng”, “diệt Cộng” nhưng còn giới hạn trong phạm vi địa phương miền 
Trung. 

Từ đầu năm 1958 trở đi, khi hoạt động được mở rộng tới Sài Gòn và các 
tỉnh Nam Bộ, quy mô tổ chức và hiệu quả hoạt động của họ đã có một bước 
phát triển lớn. Không những tên gọi đổi thành “Đoàn công tác đặc biệt miền 
Trung” mà các phương thức hoạt động, thủ đoạn đánh phá đều có sự phát 
triển mạnh cả về lượng và chất. 

Trước hết có thể thấy ngay rằng ý đồ riêng của Ngô Đình cẩn trong việc 



thành lập và bành trướng công cụ mật vụ này là một tham vọng khá lộ liễu. 
Tuy được các ông anh chia phần xếp chỗ chu đáo rồi nhưng cẩn chưa hài 
lòng. Ông ta muốn tạo co hội phát triển uy thế của mình lan rộng ra các giới 
chính trị ở khắp miền Nam, chủ yếu là ở Sài Gòn. Trong chính giới hồi bấy 
giờ, có người nói Ngô Đình cẩn tuy thua kém Ngô Đình Nhu về nhiều mặt, 
riêng mặt lập công bảo vệ chế độ Diệm thì ông ta muốn vượt trội hon. Ông 
ta muốn dùng công cụ mật vụ rất hiệu quả này để thọc tay vào chính sự, 
mong có tiếng nói nặng cân với Tổng thống và chính giới, can thiệp vào sự 
đổi thay, sắp xếp nhân sự trong các cấp, các ngành. 

Tuy nhiên, sự bành trướng của “Đoàn công tác” của cẩn trước hết trở 
thành gánh nặng cho các co quan mật vụ cảnh sát chính ngạch. Họ khó chịu 
vì phải yểm trợ, nghĩa là cung phụng mọi mặt về vật chất, phưong tiện, lại 
càng cay cú hon vì nồi tay chân của cẩn hoạt động bao trùm lên đầu bọn họ. 
Oái oăm hon là “Đoàn công tác” càng được việc bao nhiêu thì càng nổi bật 
cái bất lực, vô dụng của bọn họ bấy nhiêu! Ban đầu bọn họ đều tưởng “Đoàn 
công tác”chỉ làm một số vụ bắt hết số cán bộ ở miền Trung chuyển vào Sài 
Gòn xong thì sẽ giải tán hoặc sáp nhập vào bộ máy công an mật vụ chính 
ngạch. Không ngờ tay chân của Ngô Đình cẩn đắc lực quá, việc đánh phá 
cách mạng thu được kết quả ngày càng to, hoạt động của chúng ngày càng 
nổi bật và mở rộng, được Diệm - Nhu tin tưởng tuyệt đối. Sự việc liên quan 
đến nội trị Dưong Văn Hiếu đều được triệu vào phủ Đầu rồng để bàn bạc và 
nhận lệnh. 

Mặc cho giới chính trị, quân sự và an n inh bất mãn, uy thế của Ngô Đình 
Cẩn ngày càng lên cao trong mọi tầng lớp ở cấp chóp bu tại Sài Gòn. Đến cả 
Trần Kim Tuyến, Đồ Mậu, Nguyễn Văn Là rồi cũng thành thất sủng, bị mất 
chức hoặc ngầm bất mãn. Nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền miền 
Nam phải tìm cách luồn lụy cầu cạnh cẩn. Những dịp giỗ tết, sinh nhật, chúc 
thọ mẹ, con cẩn, chính giới Sài Gòn đổ xô ra Huế dâng đủ thứ lễ vật hiếm 
lạ. Các loại xe sang trọng Méc-xê-đét, Ca-đi-lắc, Phan-côn bóng lộn cắn 
đuôi nhau xếp hàng dài trên các đại lộ của thành phố Sông Hưong. 

Cậu ấm Cẩn nhai trầu bỏm bẻm, cười ha hả khoái chí vừa nhìn con trăn 
lột xác mồi ngày nuốt một rổ trứng gà, vừa ra lệnh bắn người này hay thăng 



chức cho thằng kia! 

Đã đến thế nhưng tham vọng khuếch trương quyền uy của lãnh chúa miền 
Trung vẫn chưa chịu dừng lại ở Sài Gòn. Năm 1960 nhân khi ở cần Thơ - 
“Tây đô” của đồng bằng sông Cửu Long giàu có - xảy ra vụ bê bối nội bộ do 
an ninh quân đội gây ra. Ngô Đình cẩn liền chớp lấy thời cơ để lấn tới. Do 
chỗ không còn tin vào ai khác kể cả bộ máy công an mật vụ và quân đội nên 
Cẩn và Nhu nhanh chóng thỏa thuận để cho Dương Văn Hiếu cử người đi 
miền Tây. 

Tổ mật vụ này có bảy người gồm cả những tên đã đầu hàng “chuyển 
hướng” do phụ tá số một của Hiếu là Phan Khanh cầm đầu. Cử cánh tay phải 
của mình ra đi, Hiếu đã sắp sẵn mưu mô cốt để thỏa mãn tham muốn bành 
trướng của Ngô Đình cẩn. Đến cần Thơ, bọn Phan Khanh nhanh chóng nắm 
ngay được đầu đuôi sự việc. 

Nguyên ở đó có một vụ nội gián, vài cơ sở cách mạng bị bắt. Song đối 
phương cao tay hơn đã làm cho bọn an ninh quân Quân khu 5 bị “leo cây”. 
Bọn chúng đã lồng lộn truy bắt hơn hai trăm người, phần lớn là thành phần 
cảnh sát, mật vụ và quân đội “ngụy” ở cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Bắt 
càng nhiều, an ninh quân đội càng sa đà, mất phương hướng. Chúng điều tra 
lệch lạc, đánh đập và mớm cung bừa bãi nên những kẻ bị bắt đã khai báo 
lung tung. Việc bắt bừa theo dây chuyền cứ thế tiếp diễn. Không khí nghi 
ngờ và nạn trấn áp khủng bố ngột ngạt bao trùm lên nội bộ chính quyền ngụy 
ở Cần Thơ! 

Vớ được cơ hội “đục nước béo cò”, Phan Khanh sai Nguyễn Đình Chơn - 
một tên phản bội - thảo ngay bản phúc trình làm trầm trọng thêm sự việc. 
Chúng không tiếc lời chỉ trích vạch tội bọn an ninh quân đội, đề nghị gạt bọn 
này ra cho chúng thế chân để giải quyết công việc có nghiệp vụ hơn. Chúng 
xin lập một bộ phận của “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” tại cần Thơ 
để tiếp tục khám phá và theo dõi các hoạt động và tổ chức của Việt cộng ở 
miền Tây Nam Bộ. 

Phúc trình được cố vấn Tổng thống Ngô Đình Nhu chấp thuận ngay. 

Phan Khanh chốt chặt lãnh địa mới bằng một trụ sở chính thức đặt tại số 



2/1 đường Phan Đình Phùng, cần Thơ. Và chúng chiếm luôn cả trại giam 
của An ninh quân đội Quân khu 5. 

Với tay tới miền Tây Nam Bộ bằng những đội đặc vụ đắc lực như vậy, 
thực tế Ngô Đình cẩn đã có thể thao túng cả chính giới của ngụy quyền ở 
Trung ương và cả các địa phương từ nam sông Bến Hải tới Cà Mau. 

Nhưng sự thể là càng cố sức thu tóm quyền hành vào tay gia đình họ Ngô 
thì chính quyền Ngô Đình Diệm càng bị cô lập. Điều này ngày càng trở 
thành một nguy cơ thật sự. Có thể Tổng thống Diệm và cố vấn Nhu lo lắng 
chống đỡ tình trạng đó bằng những đường lối chính trị kinh tế khác nhưng 
riêng Ngô Đình cẩn thì vốn hẹp hòi và vũ phu, ông ta dám đương đầu với 
tình thế bằng cái công cụ bạo lực sẵn có và sở trường của mình. Bởi vậy khối 
lượng công việc vốn đã đồ sộ lại ngày càng bị chất chồng thêm khiến cho 
“Đoàn công tác” trở nên lúng túng bị động cho đến diệt vong theo chế độ gia 
đình trị của Ngô Đình Diệm. 

Sau vụ đảo chính không thành của nhóm Nguyễn Chánh Thi, Phan Quang 
Đán ngày 11 tháng 11 năm 1960, Dương Văn Hiếu được giao thêm nhiệm vụ 
theo dõi, điều tra khai thác các phe phái đối lập, những người không ăn cánh 
để ngăn chặn các vụ đảo chính. Ở hướng công tác này, trong thời kỳ đầu, 
đoàn mật vụ của Ngô Đình cẩn cũng đã tỏ ra sắc sảo, có hiệu quả. Các nhóm 
đối lập, tuy cũng là chống Cộng và làm tay sai ngoại bang nhưng không 
cùng cánh với tập đoàn Ngô Đình Diệm (hoặc do tham vọng của chính họ 
hay họ là công cụ của Mỹ cốt làm đối trọng để gây sức ép buộc anh em 
Diệm phải ngoan ngoãn phục tùng Mỹ hơn) đã bị bắt hàng loạt. Các nhóm 
Phan Quang Đán, Hoàng Cơ Thụy, nhóm “Ca-ra-ven” (tên gọi nhóm Phan 
Khắc Sửu, Trần Văn Văn, Trần Văn Đỗ v.v... gồm 18 người họp kín tại nhà 
hàng Ca-ra-ven dưới hình thức nhậu nhẹt để kể tuyên ngôn chống Diệm); 
nhóm đảo chính tháng 2 năm 1962 (của Quốc dân đảng miền Trung do 
Nguyễn Văn Lực làm lãnh tụ, có các phi công Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn 
Cử đã bắn phá dinh Độc lập) v.v... đều bị “Đoàn công tác” bắt và bí mật 
giam giữ khai thác tại 25 Võ Tánh - Gia Định và ở P.42 trong Sở Thú. 

Đoàn công tác còn được giao nhiệm vụ điều tra các vụ tham nhũng 
nghiêm trọng, bị công luận và dân chúng tố cáo không thể bưng bít được. Họ 



cũng phải điều tra để giải quyết cả những vụ tranh chấp quyền hành địa vị rất 
bê bối, thối nát trong quân đội hay chính quyền nhu các vụ tham nhũng động 
trời ở Phủ đặc ủy dinh điền; vụ tranh chấp giữa trung tá Buờng tỉnh truởng 
Bì nh Tuy với các linh mục Thiên chúa giáo ở các trại dinh điền trong t ỉnh 
này... Và sau này là nhiệm vụ chống Phật giáo, v.v... 

Tất cả các công việc thuộc loại an ninh quốc gia này bọn Duong Văn 
Hiếu đều trực tiếp xin chỉ thị và báo cáo với anh em Nhu - cẩn để nhận chủ 
truong và mật lệnh hành động. 

Do đánh phá phong trào cách mạng thu đuợc hiệu quả, Đoàn công tác đặc 
biệt miền Trung ngày càng phát huy thanh thế, phình truớng co sở và tổ 
chức. 

Sào huyệt gốc của Đoàn là co quan đặc biệt đóng ở trại Tòa Khâm (Tòa 
Khâm sứ Huế cũ) đã biến thành một nhà tù lớn có co sở mở rộng, tổ chức 
chặt chẽ làm nhiệm vụ cải tạo chuyển huớng cán bộ bị bắt - cùng với các co 
sở lao động khổ sai nhu vuờn cam, nhà mát ở Cửa Thuận và đặc biệt là trại 
giam cấm cố để thủ tiêu những nguời cộng sản kiên cuờng không chịu khuất 
phục, tại Chín hầm (gần lăng Gia Long). Tại Sài Gòn, trụ sở ở 331 Bến Vân 
Đồn nằm giữa bãi đất trống trải khó bảo vệ, đã có hai cán bộ cách mạng là 
anh Truông Văn Thành (tức Hòa) và Nguyễn Đức Tịnh vuợt ngục. Vì vậy 
cuối năm 1959 cố vấn Ngô Đình Nhu cho phép Hiếu lấy trại Lê Văn Duyệt 
là co sở quân cảnh (ở cạnh biệt khu Thủ đô) làm sào huyệt của Đoàn. Co sở 
này tuy đã khá rộng nhung họ còn dùng công binh đến sửa chữa, tu bổ, xây 
thêm nhà ở, nhà giam. Thế vẫn chua đủ, Duong Văn Hiếu còn chiếm thêm 
khu biệt giam P.42 khét tiếng, trong Sở Thú Sài Gòn, vốn là của “Sở nghiên 
cứu chính trị và xã hội” và lập thêm khu biệt giam tại số 25 đuờng Võ Tánh, 
Gia Định. 

Ở Cần Tho có chi nhánh co quan đặc biệt đóng tại đuờng Phan Đình 
Phùng. Năm 1962 mở thêm chi nhánh ở Đà Nằng do Lê Phuớc Thuởng phụ 
trách. 

Vào thời kỳ phát triển nhất, bộ máy tổ chức và cách hoạt động của Đoàn 



công tác được những người lãnh đạo (trong đó có một số đầu hàng phản bội 
góp ý kiến xây dựng) rút kinh nghiệm sắp xếp lại cho phù hợp với hoạt động 
chiến đấu để ngày càng có hiệu quả hon. 

về tổ chức, ngoài các văn phòng cố vấn chỉ đạo và các co quan danh 
nghĩa yểm trợ như Nha Công an Trung Việt, “Sở nghiên cứu chính trị xã 
hội” (Phủ đặc ủy trung ưong tình báo), tổ chức trực tiếp thuộc Đoàn công tác 
đặc biệt miền Trung bao gồm hai hệ thống và các ban. 

Hệ thống đánh phá các tổ chức, phong trào cách mạng gồm bọn mật vụ 
thân tín của cẩn, có các ban như: 

Ban điều tra có nhiệm vụ phát hiện, điều tra, truy tìm tung tích co sở và 
cán bộ cách mạng. Nhân viên ban này thường dựa vào lời khai của người bị 
bắt và đưa số bị bắt chịu đầu hàng đi đón lõng ở các đầu mối giao thông để 
chỉ điểm. 

Ban hoạt động hoặc hoạt vụ - chịu trách nhiệm đi bắt người theo phát 
hiện, chỉ điểm ở khắp noi. 

Đó là hai ban chủ yếu của Đoàn công tác làm nhiệm vụ xung kích đánh 
phá cách mạng. Phan Khanh trực tiếp phụ trách hai ban này và Dưong Văn 
Hiếu luôn đi sát chỉ dạo. 

Bên cạnh hai ban này là ban an ninh và các sào huyệt vừa tấn công vừa 
giam giữ khai thác như P.42, 25 Võ Tánh... Lực lượng vũ trang của đoàn là 
Đội bảo an để canh gác và chiến đấu do đại úy Đức và trung úy Kính chỉ 
huy. 

Hệ thống “chuyển hướng” cán bộ cách mạng bị bắt, các ban của bệ thống 
này do hầu hết bọn đầu hàng phản bội phụ trách, được tổ chức như sau: 

Ban nghiên cứu có nhiệm vụ nghiên cứu đúc kết các kết quả khai thác 
từng cán bộ, co sở cách mạng bị bắt để lập phiếu trình chính thức báo cáo 
lên Ngô Đình cẩn. Ban này thường phân tích, tìm tòi trong các bản cung để 
đề xuất các nhu cầu khai thác bổ sung hồ so người bị bắt và lập phiếu phát 
hiện để bắt liên tiếp những người liên quan (theo cung xuất). Vì vậy Ban 
nghiên cứu liên hệ chặt chẽ với hai ban điều tra và hoạt vụ để vạch kế hoạch 



cho bọn này trực tiếp đánh phá. 

Ban cải tạo có trách nhiệm khai thác thẩm vấn người bị bắt, thuyết phục 
dụ dỗ họ đầu hàng, khai báo và chấp nhận chuyển hướng. Bọn này cũng có 
nhiệm vụ đúc kết, bổ túc kết quả khai thác từng người lập phiếu trình co bản 
đưa lên Dưong Văn Hiếu. Phiếu trình này lại được chuyển sang Ban nghiên 
cứu. Ban nghiên cứu một lần nữa nhận xét, đánh giá, đối chiếu phát hiện 
mâu thuẫn để cho Ban cải tạo tiếp tục truy bức bắt khai thêm. 

Ban tuyên huấn thực hiện tâm lý chiến trong trại giam theo cách của Ngô 
Đình Cẩn (sẽ nói kỹ ở phần sau). Bọn này mở lớp huấn luyện hàng ngày 
cưỡng bức nhồi sọ chính trị phản động cho kẻ bị bắt sau khi chúng khai thác 
xong, chúng bày ra các trò thể thao văn nghệ báo chí bắt bọn đầu hàng công 
khai nói xấu cách mạng, ca ngợi công on gia đình Ngô tổng thống. 

Ban quản trị lo tổ chức đời sống và quản lý công việc trong trại giam. 
Trong đó có các tiêu bản công xa, tiếp phẩm, hỏa thực, căng tin. 

Ban hành chính lo về giấy tờ, văn phòng đối nội và đối ngoại của Đoàn. 
Trong đó có thư ký văn phòng phụ trách việc báo cáo, phúc trình kết quả 
công việc của các ban, theo dõi việc trình diện và khai báo của số đã được trả 
tự do, v.v... 

Phụ trách toàn bộ hệ thống cán bộ chuyển hướng này là Nguyễn Tư Thái 
tức Thái Đen. 

Để hiểu thêm về ý đồ và các thủ đoạn hoạt động của “Đoàn công tác” sẽ 
trình bày ở các phần sau, chúng ta cần dừng lại để biết qua mấy khuôn mặt 
chủ chốt trong ban chỉ đạo của co quan mật vụ khét tiếng này. 

Nguyễn Tư Thái tức Thái Đen là một người theo đạo Thiên Chúa vào loại 
cuồng tín, được Nhà Chung nuôi dạy từ bé. Sau Cách mạng tháng 8, Thái ra 
làm thư ký ủy ban hà nh chính xã. Trong kháng chiến chống Pháp, Nguyễn 
Tư Thái ngầm làm mật báo cho Pháp, bị Việt Minh bắt giam từ năm 1947 
đến năm 1951. Sau khi ra tù, Thái Đen trốn vào Huế chính thức làm nh ân 
viên Phòng Nhì. Năm 1954 Thái Đen làm mật vụ trong Nha Công an Trung 
Việt dưới quyền Dưong Văn Hiếu, rồi trở thành tay chân của Ngô Đình cẩn 
và hăng hái tham gia hoạt động trong đảng cần lao nhân vị. Ban đầu Dưong 



Văn Hiếu cắm Thái ở Đà Nằng. Khi Đoàn công tác phát triển vào Sài Gòn, 
Lê Văn Dư được điều về làm Trưởng ty Công an cảnh sát Thừa Thiên kiêm 
phụ trách co quan đặc biệt ở Huế thì Thái Đen được cử làm phụ tá cho 
Dưong Văn Hiếu. Thái Đen đảm trách công việc quản trị văn phòng liên lạc, 
có nhiệm vụ đối ngoại tiếp xúc giao dịch với các co quan khác. Tuy nhiên, 
nhiệm vụ chính của Thái Đen vẫn là trực tiếp làm công việc điều tra khai 
thác và chỉ huy bắt bớ. Đặc biệt Dưong Văn Hiếu giao cho Thái Đen công 
việc tổ chức đi sâu cấy co sở, móc nối nội gián trong các tổ chức cách mạng. 
Thái Đen còn có nhiều công lao trong việc bố trí mạng lưới những cán bộ và 
co sở đã đầu hàng chuyển hướng mà chúng “trả tự do” để xã hội hóa, trà trộn 
vào hàng ngũ cách mạng để đánh phá cách mạng theo chiều sâu. 

Đằng sau cái bề ngoài có vẻ trầm t ĩnh với giọng Huế chậm rãi nhẹ nhàng, 
bao giờ Thái Đen cũng nghiền ngẫm một thái độ chống Cộng sâu cay quyết 
liệt theo chú thuyết cần lao nhân vị. 

Sau này, từ năm 1963 Dưong Văn Hiếu được cử làm phụ tá Khối đặc biệt 
tại Tổng nha cảnh sát, Phan Khanh chuyển sang làm chủ sự phòng hoạt động 
tại Khối cảnh sát đặc biệt, toàn bộ công việc tại trại Lê Văn Duyệt đều được 
giao cho Nguyễn Tư Thái phụ trách. 

Phan Khanh người dong dỏng cao, nói tiếng Huế nhẹ nhàng, thỉnh thoảng 
khúng khoắng ho ho khạc khạc có vẻ nho nhã. Thực ra ai ngờ anh ta lại là 
người ít chữ nghĩa, vẫn là lính com-măng-đô rồi trở thành trung sĩ phòng 
Nhì. Phan Khanh được Ngô Đình cẩn và Dưong Văn Hiếu tin dùng giao cho 
trực tiếp phụ trách việc khai thác, điều tra và hoạt động bắt bớ khắp noi như 
một mũi nhọn xung kích chủ công vì y rất tinh khôn, lắm thủ đoạn lại có võ 
thuật cao cường. Người ta nói các môn Nhu thuật, Thái cực đạo, quyền 
Anh... Khanh đều thông thạo. Phan Khanh rất rành nghề nhục hình tra tấn, 
đặc biệt hắn có cái khoái cảm đầy thú tính khi hành hạ người khác. Hắn vờn 
người bị bắt như mèo vờn chuột roi bất ngờ lia ra một đòn ác hiểm. Hắn 
đánh rất chính xác vào những huyệt mà người bị bắt không kịp phản ứng và 
không chịu đựng nổi. Thường mở đầu cuộc hỏi cung. Phan Khanh dùng thủ 
đoạn “hù” tinh thần cho người ta hoang mang rồi bất ngờ đánh một đòn phủ 
đầu thật ác làm cho người bị bắt ngán sợ rồi hắn mới lừ lừ ngồi vào bàn hỏi 



cung. 

Đối diện người bị bắt, Phan Khanh đặt nhiều câu hỏi lộn xộn làm cho 
người ta dễ sơ hở khi trả lời. Hắn tinh ranh để ý những mâu thuẫn, sơ hở nhỏ 
đó để lật lại vặn vẹo làm cho người bị bắt lúng túng không đối phó được. 
Hắn cũng thích quan sát nét mặt, cử chỉ, phản ứng của người bị hỏi cung để 
đoán chừng diễn biến tư tưởng của người ta rồi đưa ra vài nhận xét gọi là 
“trúng tim đen” để đánh gục họ. Khi hắn làm cho người nào đó hoảng vì trò 
đó, hắn khoái chí tự đắc. Ngược lại, nếu người bị bắt tỏ ra có bản lĩnh giữ 
được tự chủ, hắn liền áp đảo bằng nhục hình. 

Vì ít học hành, kém văn hóa, Phan Khanh thường làm ra bộ nghiêm nghị 
cao đạo, ít nói ít cười để khỏi lòi dốt. Nhất là khi hắn tiếp xúc với cán bộ bị 
bắt mà hắn biết rõ là trí tuệ, phẩm chất của họ vượt qua đầu hắn, Phan Khanh 
hay sử dụng ngón mẹo vặt để lấp chỗ trống về sự thua kém của mình bằng 
cách chịu khó tìm tòi những chi tiết nhỏ nhặt ít ai để ý trong hồ sơ hay trong 
kết quả điều tra theo dõi của mật thám để đặt câu hỏi và giành chủ động vặn 
vẹo làm ra vẻ hắn giỏi giang hơn kẻ khác, cái gì cũng đã biết trước. 

Do rất được việc nên Phan Khanh vừa được cử làm Trưởng đoàn ở cần 
Thơ vừa kiêm giữ chức phụ trách cơ quan điều tra ở P.42 khét tiếng địa ngục 
trần gian 

Sau hai phụ tá trên, toàn bộ nhân viên nòng cốt của đoàn công tác đều 
chọn từ các Nha và Ty công an miền Trung, chủ yếu là Thừa Thiên, các cán 
bộ Cần lao nhân vị trong đội bảo an của Ngô Đình cẩn cùng với những phần 
tử phản bội đã chuyển hướng tích cực nhất. 

Cả quá trình hình thành, bành trướng và tác yêu tác quái trên khắp giải 
đất miền Nam hồi bấy giờ của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô 
Đình Cẩn đã gắn liền với số phận đầy tội ác trèo cao ngã đau của Dương Văn 
Hiếu. 

Trước khi làm trưởng cơ quan đặc biệt miền Trung Dương Văn Hiếu đã 
trải đủ mùi làm tay sai cho hiến binh Nhật, Phòng Nhì Pháp. Bước vào cuộc 
đời làm mật vụ chế độ Mỹ - Diệm, Hiếu chỉ là một tên mật vụ hạng thưởng 
ngạch Thẩm sát viên, có trình độ trung học. Cơ may của Hiếu là ở chồ y có 



cái “mác” công giáo. Một thứ công giáo cuông tín phản động cực đoan, rât 
hợp khẩu vị gia đình họ Ngô. Thuận lại đuợc phát huy vì bản chất năng 
động, biết tổ chức và hành động mau lẹ, biết lựa ý Ngô Đình cẩn, nên Hiến 
đã nhanh chóng đuợc tin dùng và thăng cấp nhu diều gặp gió. 

Từ Thẩm sát viên, Hiếu đuợc bỏ qua Biên tập viên lên thẳng ngạch quân 
truởng. Khi đuợc vào Sài Gòn phụ trách Đoàn tác đặc biệt miền Trung, Hiếu 
đuợc thăng thẳng lên ngạch kiểm tra-là ngạch cao nhất của cảnh sát thời 
Diệm. Đến đầu năm 1963, khi anh em họ Ngô chuyển tay chân từ Đoàn công 
tác sang chiếm lấy co quan công an cảnh sát trung uong, Hiếu nghiễm nhiên 
làm phụ tá khối cảnh sát đặc biệt tại Tổng nha cảnh sát. 

Bản chất Hiếu là một nguời thâm hiểm, rất tham quyền và độc đoán, Hiếu 
không thể chấp nhận nổi một đứa đàn em nào dám vuợt mặt. Còn với các đối 
thủ kèn cựa hay những kẻ giữ cuong vị mà Hiếu thèm muốn, hắn sẽ tìm mọi 
cách để hạ “độc thủ” cho bằng đuợc. 

Truớc năm 1959, khi Đoàn công tác chua chính thức đặt trụ sở tại Sài 
Gòn, về mặt an ninh tình báo cả chế độ Diệm trông dựa vào bộ ba Trần Kim 
Tuyến, Nguyễn Văn Là và Đồ Mậu. Nhất là đối với Trần Kim Tuyến, cánh 
tay phải của Nhu. Từ khi Duong Văn Hiếu xuất hiện ở Sài Gòn, hắn ta liền 
khôn ngoan dựa thế Ngô Đình cẩn, tìm mọi cách tranh thủ dần lòng tin của 
Tổng thống Diệm và cố vấn Nhu. Hiếu luôn tìm ra cớ lui tới dinh Tổng 
thống để báo cáo và thỉnh thị về những tin giật gân, hệ trọng và tâng công. 
Đuợc lòng Diệm, Nhu, Hiếu không bỏ lõ những co hội có thể chê bai, dè bỉu 
bọn cảnh sát, mật vụ ở Trung uong. Thủ đoạn của Hiếu có hiệu quả đến nồi 
bác sĩ Trần Kim Tuyến đang đuợc coi nhu “Vua tình báo”, là cánh tay phải 
của cố vấn Nhu nhanh chóng bị lu mờ, bị hạn chế phạm vi quyền hành và 
hoạt động. Cuối cùng Tuyến phải phản thùng nhảy sang hàng ngũ đảo chính. 
Nguyễn Văn Là thì trở thành con nguời bất lục, đến đầu 1963 thì bị mất 
chức. Đến đại tá Đỗ Mậu là nguời nhà thân tín trong gia đình họ Ngô mà rồi 
cũng thất sủng, bất mãn chạy theo phe đảo chính. Tuy cái chức Giám đốc 
Tổng nha cảnh sát từ tay Nguyễn Văn Là không chuyển qua Hiếu mà chuyển 
qua Phạm Văn Y nhung Hiếu làm phó (phụ tá) cho Y kiêm đặc trách khối 
đặc biệt là chỗ quan trọng nhất của bộ máy cảnh sát. 



Tất nhiên cái bản chất xảo quyệt ác độc của Nguyễn Văn Hiếu vẫn thể 
hiện rõ nhất khi hắn ta tiếp xúc với cán bộ và đồng bào yêu nuớc bị sa vào 
nanh vuốt của hắn. 

Đối với những cán bộ quan trọng, Hiếu đích thân điều tra khai thác. 
Nghĩa là Hiếu tự tay đổ nuớc ớt vào mũi, quay điện... Hiếu rất sẵn sàng giở 
các “biện pháp mạnh” bằng kinh nghiệm tích lũy đuợc của cả đời làm đệ tử 
của ba chủ: Hiến binh Nhật, Phòng Nhì Pháp và CIA Mỹ. Hiếu cũng lại rất 
thạo cách tỏ ra thuong xót thông cảm nguời bị bắt, Hiếu kiên gan ngồi dự 
những buổi hỏi cung ôn hòa thâu đêm. Khi cần, Hiếu cũng xởi lởi, cởi mở, 
vuốt ve, hứa hẹn ngọt ngào những ai sắp sa vào con đuờng chuyển huớng có 
khi Hiếu vui vẻ tự lái xe đua những kẻ chuyển huớng đi ăn sáng, đi tắm sông 
Huong, đi xem phim, xem hát, hoặc về thăm nhà. Nhiều nguời nông nổi đã 
vội mang on Hiếu. Nhung tất cả chỉ vì mục đích diệt Cộng, tâng công với 
chủ. Nhiều lần hắn vừa buông lời mon trớn hứa hẹn đủ điều tốt đẹp với 
nguời ta để lấy khẩu cung, xong việc, hắn ra lệnh thủ tiêu ngay, có khi lý do 
chỉ là vì thiếu chỗ giam. 

Cuối cùng cũng cần nói đôi lời về cha đẻ của Đoàn công tác đặc biệt miền 
Trung Ngô Đình cẩn. Đã có nhiều sách báo nói về con nguời Ngô Đình cẩn 
vốn lắm tính cách cá biệt rồi. Trong tập sách này, toàn bộ tổ chức, âm muu 
thủ đoạn và những tay chân cùng hiệu quả công việc của Đoàn công tác đã 
nói lên khá nhiều điều về cẩn. Tuy nhiên chúng tôi thấy cũng cần phải họa 
vài nét về con nguời lắm lời đồn đại này. 

Là em út trong một gia đình 7 anh em họ Ngô, cẩn chịu phần thiệt thòi 
hon các anh chị, ít đuợc học hành không đuợc đi đây đi đó. Có thể nói, suốt 
đời Cẩn ở nhà phục dịch mẹ già. Cả khi Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, 
bản thân cẩn đuợc phong làm cố vấn miền Trung, ông ta vẫn tự tay chăm 
sóc mẹ già đã ngoài 80 bệnh tật liệt giuờng. Là một cậu ấm con quan thuợng 
ở tại cố đô yên ả, cẩn có xu huớng thích thú điền viên nhàn hạ. Ngày ngày 
ông ta chăm sóc các cầm thú, cây cảnh mới trồng trong vuờn và tự làm lấy 
các món ăn địa phuong rất cầu kỳ, tinh tế để bù khú với mấy bạn bè tâm đắc 
cùng lứa. 

Cẩn sống độc thân và thuờng hay “mè nheo” kể công với các anh chị vì 



đã hy sinh hạnh phúc riêng để phụng dưỡng mẹ già. Chính vì vậy mà cẩn 
được các anh chị nể trọng. Tuy biết giữ hiếu đạo với cha mẹ và các anh 
nhưng ông ta cũng không vượt được thói thường của đứa em quen đành hanh 
với anh chị, nhất là với bà chị dâu Trần Lệ Xuân. 

Một lần vào dịp mồng ba tết, cẩn làm giỗ rất to cho người anh cả là Ngô 
Đình Khôi, khách khứa đông đúc ăn uống linh đình. Một người bạn biết cẩn 
đang khinh khỉnh bực mình liền tìm đến phàn nàn: “Răng làm to, có lẽ tốn 
kém mà ăn không ngon”, cẩn khoái quá, nói ngay “Bà Lệ Xuân đó. Máy bay 
đưa 8 con bò ướp lạnh từ Sài Gòn ra, chẳng ra gì cái thứ đó, làm mất phong 
vị Huế". Người bạn biết cẩn hay ưa nịnh, đế luôn: “Hèn chi, sánh sao được 
với cậu”. Cẩn khoái quá kéo bạn vào phòng riêng để khoản đãi 5 loại nem tự 
tay Cẩn làm, ăn ngon tuyệt. 

Tuy mang tiếng dốt, học không nổi cái pri-me, thường ông ta ít viết, ít ký 
vì chữ xấu lại to như gà mạ, ông ta dùng cái ấn để điểm vào văn bản, nhưng 
đầu óc Cẩn rất nhanh nhạy và hóm hỉnh. Ông ta thích triết lý từ những lẽ đời 
đon giản thực tế. Kỳ sinh nhật lần thứ 90 của bà mẹ Diệm, cả triều đình Việt 
Nam Cộng hòa kéo ra Huế làm lễ tế sống cụ. Bà cụ phải kê ghế tựa ngồi cho 
các vị vái lạy. Một kẻ nịnh thần dâng gỗ thom làm hậu sự và xun xoe với 
Cẩn. Cẩn gật gù nói: “thom tho chi chôn xuống đất cũng thúi - lắm việc 
tưởng thom mà lại thúi à”. Một người bạn thấy cẩn có chậu hoa trà nở năm 
bông năm màu khác nhau, thật lạ và đẹp, ông ta moi gốc tìm mà không thấy 
dấu ghép nối, càng trầm trò khen, cẩn liền nói: “mồi cây chỉ được một màu, 
nhưng khéo tay biết kết chúng lại thì đủ màu đủ vẻ - cách dùng người cũng 
rứa đó” 

Đối với công việc chính trị, bảo vệ chế độ Ngô Đình Diệm, bao giờ cũng 
là chuyện thiêng liêng không khoan nhượng của cẩn. Một bạn cùng hàng 
cậu ấm với Cẩn, lại là nhà báo có lần viết bình luận về mâu thuẫn - thống 
nhất đã đề cao niềm tự hào của gia đình họ Ngô là “đuổi vua không Khả” rồi 
lại nói việc Diệm đuổi Bảo Đại nhưng vẫn một lòng trung quân... 

Cẩn gọi nhà báo tới mắng. Nhà báo biện bạch: “Tui viết đề cao, hon nữa 
đã được Giám đốc thông tin duyệt rồi”, cẩn gạt ngay: “Miệng lưỡi nhà báo 
các chú ai duyệt nổi . Nhà báo vẫn cãi Giám đốc thông tin đọc chưa hiểu để 



gạch đi thì dân chúng mần răng hiểu được”. Chú đừng bịp tôi. Chỉ một người 
hiểu là cả thành phố, cả nước hiểu. Tin càng lạ nó rỉ tai nhau lan truyền càng 
nhanh. Rồi cẩn ngăm tay vào mặt nói thẳng: “Có chi thì lên nói tui. Tức thì 
cứ kêu thằng cẩn mà chửi, tôi không động đến chú. Còn lơ mơ đụng vào 
chính thể thì tui trị thẳng tay!” 

Đối với cán bộ cách mạng thì cẩn nói thẳng: Giết mười đứa trúng một 
cộng sản cũng là được lắm rồi. Trong việc đày đọa để cải tạo người bị Đoàn 
công tác bắt. Cẩn hay nói: “Với bọn Cộng sản phải rút kinh nghiệm câu cá 
ch ình . Phải kéo dây cho căng. Làm cho tinh thần nó căng thẳng, hành hạ nó 
từ từ, nếu nó theo thì theo luôn, không theo thì cứ để cho nó chết dần chết 
mòn” hoặc “Mười đứa chỉ cần một đứa chuyển hướng tốt, cộng sản cũng đủ 
chết, còn chín đứa có phản Cộng hòa đánh chết chôn gốc cam Cộng hòa 
cũng chẳng hại chi”. 

Năng khiếu mật Tự của Ngô Đình cẩn có lẽ phải tiết từ thiên hướng sùng 
bái ông già Phú Sơn chánh đảng Hắc Long nổi tiếng của Nhật Bản, cẩn hay 
kể cho bạn bè nghe bằng cái giọng chậm rãi lắng đọng thấm thìa với vẻ 
thưởng thức sâu xa đầy khoái cảm về câu chuyện của chánh đảng Hắc Long: 

“Ông già Phú Sơn chống gậy trúc đến thăm Thủ tướng Nhật lúc đó Thủ 
tướng đã đóng bộ đồ lớn, ca-ra-vát, giầy, mũ trang trọng sắp rời nhà đi chầu 
Nhật Hoàng. Thủ tướng xin cáo lỗi ông già Phú Sơn vì có việc vội. Ông già 
Phú Sơn khẽ gật đầu hỏi nhẹ nhàng: Vội đi nhưng có đến được không?” và 
giấu nụ cười nửa miệng dưới chòm râu. Thủ tướng sợ hãi vội lạy tạ xin được 
ngồi lại hầu tiếp... Ngô Đình cẩn còn có biệt hiệu là Hắc Long và nhiều khi 
vui bạn bè còn tự xưng là ông già Phú Sơn. 

Đoàn công tác đặc biệt miền Trung dù đã có những ngày gây sóng gió và 
để di hại ngấm ngầm nhưng cuộc đời của nó thật ngắn ngủi. Cùng với chế độ 
gia đình trị họ Ngô, Đoàn công tác đã sụp đổ hoàn toàn trong vụ đảo chính 
thay ngựa của Mỹ vào ngày 1-11-1963. Ngô Đình cẩn bị xử tử, bọn mật vụ 
lợi hại Hiếu, Khanh, Thái, Dư và tay chân của chúng đều bị nhóm đảo chính 
tống vào ngục bằng tất cả sự căm hờn được hả dạ. Các cơ sở vật chất và hồ 



? <r 

sơ tài liệu của Đoàn đã bị nhân dân nôi dậy đôt phá tan tành. 



Chương II 

BẮT VÀ TRUY BẮT 


Từ trong các cuộc “Tố Cộng” hàng loạt, bọn mật vụ lần tìm các đầu mối 
cán bộ cách mạng rồi tổ chức bắt. Nhu phần trên đã nói bằng cách này Đoàn 
công tác đã phát hiện ra đuờng dây hoạt động của Thành ủy Huế Tỉnh ủy 
Thừa Thiên, một số co sở tình báo và quân báo... 

Khi có một nguời khai báo một cán bộ cách mạng nào, bọn chúng liền tổ 
chức điều tra theo dõi rồi bố trí bắt. Dù chúng nắm cảnh sát trong tay, nhung 
chúng không bắt công khai mà tổ chức bắt bí mật có tính toán lựa chọn hình 
thức sao cho thích hợp để tiếp tục đánh phá cách mạng thật bất ngờ nhằm 
hiệu quả lớn nhất. 

Có nguời đang sống yên ổn, nửa đêm chúng đến gọi cửa. Chủ nhà vừa ra 
mở cửa liền bị mấy nguời mặc thuờng phục dí súng vào hòng bắt ra xe. Có 
nguời về “Bến Vân Đồn” vẫn không biết mình bị ai bắt cho đến khi gặp số 
đồng chí bị bắt mới tìm hiểu đuợc là mình bị sa vào tay “Đoàn công tác đặc 
biệt miền Trung”. 

Bắt tại nhà, thuờng không giữ đuợc bí mật, nhất là đối với nguời nhà kẻ 
bị bắt. Muốn giữ kín âm muu lâu dài, bọn chúng hay bố trí theo dõi đối 
tuợng sát từng buớc rồi tìm chỗ thuận lợi ập tới “bắt cóc”. Làm nhu vậy 
ngay nguời bị bắt cũng không kịp đối phó, không thể báo động cho đồng chí 
hay co sở. 

Anh Pha một co sở của Thành ủy Đà Nằng, là giáo viên dạy ở Huế. Một 
hôm anh trên đuờng đi dạy học về, đến một lối rẽ vắng nguời, có chiếc xe bịt 
kín kèm sát và phanh gấp. Chua hết giật mình, Pha đã bị bọn nguời lạ mặt 
nhảy xuống lôi lên xe chạy biến. Sụ việc xảy ra nhanh đến nỗi không một 
nguời nào hay biết. Chúng đua Pha vào một ngôi nhà lạ, việc đầu tiên là 
chúng bắt anh viết ngay cho gia đình một bức thu báo tin rằng anh có việc 
gấp phải vào Đà Nằng vài ngày. Mục đích viết thu là để cho nguời nhà của 



Pha yên tâm, tránh mọi sự lo lắng tìm kiếm gây nên ồn ào có thể làm cho 
phía cách mạng chú ý. Trong thời gian gọi là đi Đà Nằng đó, bọn chúng ra 
sức dụ dỗ cưởng bức Pha làm tay sai để chúng cắm anh lại tiếp tục sống như 
cũ và làm mật báo viên cho chúng ngay trong mạng lưới co sở của tỉnh ủy 
Đà Nằng! 

Nhiều khi chúng bố trí bắt bí mật tại nhà co sở trú ẩn hay co sở giao liên, 
cũng nhiều khi là tại khớp hẹn tiếp xúc. 

Điều quan trọng nhất của việc tổ chức bắt cách này và nhanh chóng biến 
được người bị bắt thành tay sai là chúng giữ bí mật việc đầu hàng của những 
người này với tổ chức và quần chúng cách mạng. Ngay giữa các cán bộ và 
co sở đã đầu hàng với nhau chúng cũng tuyệt đối giữ bí mật, không cho ai 
biết ai đã đầu hàng. Nhiều trường hợp chúng thông qua những cán bộ, co sở 
này để phát hiện những cán bộ, co sở khác rồi tổ chức bắt bí mật ở một chỗ 
khác mà ngay kẻ chỉ điểm cũng không biết bọn chúng có bắt hay không. 
Trong tình cảnh bị ngăn cách tối đa như vậy, nhiều đồng chí ta không thể có 
những thông tin để phán đoán, đối phó được. Một số người khi bị bắt, bị 
chúng hù dọa, đưa nhiều chi tiết khó biện bạch thì hoang mang, mau chóng 
chịu đầu hàng. 

Với thủ đoạn bắt bí mật và theo dõi truy bắt liên tiếp theo cách này, Đoàn 
công tác đã tạo nên cả một mạng lưới phục kích, bao vây cán bộ cách mạng 
từ chính đường dây giao liên và co sở cũ mà cách mạng đã dày công tổ chức. 
Với những cán bộ thoát ly hoạt động sâu trong lòng địch, bọn chúng bắt 
được thì khống chế, bắt viết tờ cam đoan rồi thả ngay, cho lên đường đi 
“hoạt động” như cũ. Thế là chúng đã cài thêm một mật báo viên chui vào nội 
bộ cách mạng. 

L.c. một cán bộ quân báo của ta vốn là người có kinh nghiệm hoạt động 
trong các thành thị bị địch chiếm đóng. Bọn địch đã từng phát hiện ra anh và 
bày mưu phục bắt anh ở đường dây giao liên, ở một vài khớp hẹn với co sở 
và cấp dưới của anh, khi những người này đã sa vào tay giặc. Nhưng do kẻ 
địch so hở, anh cán bộ quân báo này đã cảnh giác và rút lui an toàn. 

Không nản lòng, Phan Khanh, Nguyễn Tư Thái lại khai thác tìm ra một 



đầu mối cơ sở đi lại mới của anh chúng liền lập mưu phục bắt. Cơ sở của anh 
lần này tên là V. L., làm chánh sự vụ một sở thuộc Bộ Ngoại giao ngụy. Bọn 
Khanh, Thái lấy thế phủ Tổng thống để đặt một kế hoạch hành động với Bộ 
Ngoại giao do Vũ Văn Mậu làm Bộ trưởng. 

V. L. bỗng nhiên được “Bộ” cử đi công vụ ở tòa đạt sứ Việt Nam cộng 
hòa tại Thái Lan một thời gian ngắn, về vấn đề Việt kiều. Cũng như mọi 
người trong đoàn, V. L. được chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, bản thân anh 
đủ thời gian thu xếp công việc gia đình, việc riêng rất chu đáo. Đúng ngày 
lên đường, trước cổng Bộ Ngoại giao đã sắp sẵn một đoàn xe sang trọng. 
Các thành viên của đoàn ngoại giao lần lượt bốc hành lý lên xe và bắt tay 
tạm biệt gia đình, người thân đi tiễn. 

Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc xe chở V. L, bỗng rẽ ngang. 
Nơi chúng đưa anh đến không phải là phòng chờ của sân bay mà là một trụ 
sở bí mật của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung. 

V. L. chưa hết bàng hoàng vì sự việc quá đột ngột đến với thì đã bị bọn 
Phan Khanh đặt ra cho hai điều để chọn: 

1 - Anh sẽ được tiếp tục đối xử, đãi ngộ tử tế, được trả tự do về nhà và lại 
tiếp tục làm việc ở Bộ Ngoại giao như thường với điều kiện là anh chấp nhận 
hợp tác với Đoàn công tác đặc biệt miền Trung? 

2 - Nếu không chấp nhận hợp tác theo điều kiện của Đoàn công tác, anh 
sẽ bị trừng trị nặng nề, gia đình anh cũng bị tan nát. Bởi vì anh đã làm việc 
cho cách mạng nhằm chống đối chính quyền. 

Vốn chỉ là một cơ sở có cảm tình với cách mạng, lại thuộc thành phần 
công chức, tiểu tư sản, chưa được huấn luyện kỹ nên V. L rất hoang mang sợ 
hãi. Cuối cùng anh đã chịu khuất phục, phải chấp nhận các điều kiện do bọn 
Khanh, Thái áp đặt. 

Sau một tuần bày mưu lập kế, vừa lúc đoàn ngoại giao đi công tác ở Thái 
Lan về, bọn Khanh, Thái liền cho V. L. ra sân bay để nhập đoàn ngoại giao 
trở về nhà. Chúng sắm sửa cho V. L, đủ thứ quà cáp đất Thái rất chu đáo, 
giống hệt như mọi người trong đoàn xuất ngoại về - và thêm vào đó, trong 
nhà V. L từ đây phải chứa chấp một số mật vụ để phục sẵn. 



ít lâu sau, theo đúng kế hoạch của ta, anh cán bộ quân báo cách mạng từ 
đất Lào bay về Sài Gòn, Anh đến co sở trú ẩn hoàn toàn không ngờ mình đã 
sa vào tay giặc! 

Đoàn công tác đặc biệt bắt anh trong vòng bí mật. Đích thân Phan Khanh 
xuống mở cửa đón anh ở trại Lê Văn Duyệt. Hắn giở đủ ngón mua chuộc, dụ 
dỗ và cuõng bức để hòng tiếp tục dùng anh bí mật chăng bẫy tiếp. 

Truờng hợp anh Chín Th. một cán bộ Đảng ở Bình Duong bị bắt là một 
thí dụ điển hình. Bọn Thái đen phát hiện ra một huyện ủy vốn hồi kháng 
chiến chống Pháp tên là Đuợc. Sau khi Đuợc đầu hàng, chúng dùng Đuợc 
làm cò mòi và bám sát anh. Một hôm anh Chín đến gặp Đuợc. Hai nguời 
làm nhu tình cờ đi xem phim, ngồi gần nhau đề trao đổi vài lời. Tan buổi 
chiếu phim, hai nguời ra khỏi rạp, mỗi nguời đi một ngả. Vừa khuất bóng 
Đuợc là bọn Thái đen ập tới bắt ngay anh Chín. 

Ngay cả những vụ võ lở lớn, chúng bắt ồ ạt hàng loạt, chắc chắn đã gây 
xôn xao, đánh động cho đối phuong, bọn chúng cũng không bỏ qua thủ đoạn 
cắm nguời lại mai phục lâu dài noi co sở đã bị phát hiện để “đặt rọ”. Chúng 
tí nh toán rằng tâm lý của nguời cán bộ là không bỏ roi co sở. Hoạt động 
trong thành phố muôn màu muôn vẻ, dù cảnh giác đến đâu cán bộ ta cũng 
phải có lòng tin vào con nguời. Chỗ mạnh là đây, chỗ yếu cũng là ở đây. Sau 
một vụ võ lở đã năm, bảy tháng tình hình lắng dịu đi, thuờng nguời ta coi 
nhu dây chuyền võ lở đã chấm dứt, địch không còn khai thác, theo dõi nữa 
(?) - đó là thời gian cắt đứt liên lạc - Nhất định rồi tổ chức sẽ cho cán bộ 
bằng cách này hay cách khác, đến thăm dò chắp nối lại liên lạc? Chúng cho 
rằng cái quan trọng là phục kích phải thật bí mật. 

Trong vụ đánh phá một co sở cách mạng ở trung tâm Sài Gòn, bọn 
Duong Văn Hiếu đã biết chủ hiệu chữa xe đạp Ngọc Thiêm (gần ga Sài Gòn) 
là co sở của cục tình báo cách mạng, nhung chúng không bắt, Những ngày 
bắt bớ xộn rộn xung quanh qua đi, chủ tiệm Ngọc Thiêm tiếp tục buôn bán 
và an toàn nhu không có chuyện gì xẩy ra cả. Trong khi đó chúng đua một 
nhân viên công an mật tên là Tín xin phụ việc cho Ngọc Thiêm ở luôn tại đó. 
Sáu tháng sau, anh Bảo, một cán bộ tình báo mới lảng vảng thăm dò noi hiệu 
Ngọc Thi êm, lập tức tên Tín phát hiện ra. Thấy khả nghi, anh Bảo vội tìm 



cách lẩn tránh. Nhưng anh đã chậm. Tên công an mật đã kịp dùng võ thuật 
chặn giữ anh lại. BỌn cảnh sát ở gần đó liền đến hộ sức tên Tín đưa ngay 
anh Bảo về trại Lê Văn Duyệt! 

Như vậy là không phải bao giờ phát hiện ra Việt Cộng bọn chúng cũng 
bắt liền. Thủ đoạn chưa bắt chứa đựng nhiều mưu mô xảo quyệt. Có điều 
chắc chắn là bao giờ chúng cũng mật theo dõi. Cái trò không có gì mới lạ 
những bao giờ cũng nguy hiểm này đã gây cho phía cách mạng không ít tổn 
thất. Thông thường với những cán bộ và co sở đã bị khai báo, phát hiện 
nhưng chưa cần thiết phải bắt ngay - Hoặc vì chưa nắm đầy đủ tin chưa rõ 
chức vụ, tổ chức trực thuộc; hoặc còn để phát hiện thêm co sở, tổ chức liên 
hệ; hoặc có khi là do mục tiêu có địa vị quá cao sang; hoặc có liên hệ với 
những thế lực mà chúng chưa dám tự tiện đụng vào - thì chúng bao vây vòng 
ngoài (ngoại tuyến) rất chặt chẽ và bền bỉ. Có những trường hợp chúng bám 
sát hàng năm. Trong khi theo dõi, chúng luôn kết hợp điều tra, sưu tầm thêm 
mọi chi tiết liên quan với mục tiêu trong hồ so văn khố. 

Cách theo dõi của chúng thời gian này chưa có gì vượt ra ngoài các biện 
pháp cổ điển như cho nhân viên khéo léo xã hội hóa, “ngụy thức” cho phù 
hợp với những người ở trong khu vực đó như chữa xe đạp, bán hàng rong, 
đạp xích lô, ba gác... cốt sao bám sau mục tiêu mà không bị lộ. Chúng 
không bỏ qua bất cứ người nào tiếp xúc với mục tiêu. Người tiếp xúc lập tức 
bị nhận diện, theo dõi, ghi số xe riêng để chúng soát trong tàng thư văn khố 
để xác định và đưa vào diện điều tra. 

Tất cả những kết quả theo dõi chúng báo cáo kịp thời và xác minh hàng 
ngày. Những kết quả thu được đó sẽ là tài liệu, chứng cứ để chúng khai thác 
uy hiếp đối tượng khi bị bắt. Cứ liên tiếp dây chuyền như vậy chúng mở 
rộng điều tra đến khi bắt, chúng bắt cả một mảng lớn. 

Suốt thời kỳ hoạt động của “Đoàn công tác”, không khí rùng rợn đen tối, 
nghi kỵ và lo âu do những cuộc bắt cóc, theo dõi và mai phục bao trùm lên 
cuộc sống ở mọi phố phường, xó xỉnh và các co quan chính quyền. 

Khi đã bắt được một số co sở và cán bộ cách mạng, bọn tay chân của Ngô 
Đình Cẩn triệt để tấn công và tận dụng họ vào mục đích đánh phá lại hàng 



ngũ cách mạng. Cách đối xử với người bị bắt của bọn chúng thường có hai 
bước. Trước hết bọn chúng tập trung dùng mọi thủ đoạn tra tấn, khống chế, 
khai thác kẻ bị bắt để phục vụ mục đích đánh phá cách mạng kịp thời tại chỗ. 
Sau đó là giai đoạn “cải tạo”, “chuyển hướng cán bộ”, một thủ đoạn chính trị 
hết sức thâm độc -Thủ đoạn này chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở phần sau. 

Dựa vào cung xuất của người bị bắt để mở rộng bắt bớ dây chuyền là thủ 
đoạn thông thường của tất cả mọi thứ cảnh sát mật vụ đế quốc. Tới “Đoàn 
công tác đặc biệt miền Trung” chúng đã sử dụng thủ đoạn này tới mức cực 
kỳ nham hiểm. 

Ngay từ ngày thực hiện hiệp định đình chiến Gio-ne-vo, bọn chúng biết 
nắm lấy một số cán bộ có tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng đã rời bỏ 
hàng ngũ cách mạng, để đánh phá các co sở cách mạng. 

Số rời bỏ hàng ngũ cách mạng có nhiều lý do, có thể là bị mất liên lạc vì 
ốm đau, vì ở trong vùng địch sâu không muốn trở lại hoạt động gian khổ, 
hoặc có thể vì lý do gia đình không đi tập kết được... Khi bị kẻ địch bắt một 
số người này mau chóng đầu hàng và trở thành phần tử phản bội. Cái nguy 
hiểm của số này là tổ chức cách mạng không quản lý, không nắm được thực 
chất. Còn bọn họ thì có một quá trình hoạt động nhất định, có quen biết một 
số cán bộ cũ đã đi tập kết hay được ở lại hoạt động bám co sở. Có những kẻ 
lại có quan hệ thân thuộc bà con với cán bộ ta. Thông thường số này rất 
thông thuộc những đường đi lối lại, cách thức hoạt động của cán bộ cách 
mạng và co sở những địa bàn mà chúng đã có một hoạt động. 

Trong những năm từ 1954 đến 1960 là thời kỳ đấu tranh chính trị; co sở, 
tổ chức của cách mạng chưa phát triển mạnh, nhiều cán bộ ở lại hay mới trở 
về hoạt động chưa móc nối hoạt động được. Đồng thời, cũng trong cuộc đấu 
tranh gay go ác liệt lúc này, khi kẻ địch tăng cường đàn áp khủng bố, nhiều 
phong trào, nhiều địa phưong và nhiều đồng bào yêu nước đã bất khuất nổi 
lên chống lại đàn áp và đi tìm cách mạng để hoạt động. Trong hoàn cảnh đó, 
bọn địch tung con bài này ra, và bọn phản bội có nhiều điều kiện thuận lợi 
nhất định để móc nối “liên lạc lại”, giúp cho địch đánh phá cách mạng. 

Thủ đoạn sử dụng bọn phản bội làm chó săn mà chúng gắn cho những cái 



tên rất dân dã đại loại “dùng cu bẫy cu”, - Theo cách ngôn ngữ của Ngô 
Đình Cẩn vốn hay choi chim cu - hoặc “dùng dây nâu buộc củ nâu”, “dùng 
cây đậu, nấu đậu”... Thục ra có nhiều hình nhiều vẻ và mức độ khác nhau. 

Đối với những nguời bị bắt mà chúng giữ đuợc bí mật thì chúng dùng 
bọn này bắt liên lạc với cán bộ đang hoạt động, dụ họ về để bắt. Khoảng 
giữa năm 1958, qua khai báo của một cán bộ điệp báo Khu 5 tên là Q. Đoàn 
công tác đặc biệt miền Trung biết đuợc một co sở liên lạc của Khu ủy khu 5 
ở tại hẻm Sáu Hèo, đuòng Hoàng Luong gần chợ Thái Bình. Noi đây, Q. đã 
từng tiếp xúc với một số cán bộ. Bọn Phan Khanh bố trí cho Q. ngụy thức 
nhu đang còn hoạt động bí mật, đến tiếp xúc với co sở này. Co sở cho Q. 
biết thỉnh thoảng anh Tu L., khu ủy viên có ghé lại nhung bất thuờng, không 
hẹn truớc. Q. viết một bức thu cho anh Tu L, xin đặt khớp hẹn gặp để báo 
cáo tình hình, vì Q. ở miền Trung mới vào. 

Bọn Phan Khanh liền bố trí bí mật theo dõi chặt chẽ co sở này. Chúng 
phổ biến cho nhân viên công an mật hình dạng anh Tu L., lại đem theo cả 
những tên đầu hàng biết mặt anh, phục sẵn. Khi anh Tu L. vừa xuất hiện ở 
khu vục này, bọn chúng liền ập vào bắt ngay. 

Truông hợp của Nguyễn Văn Hon là một ví dụ đáng chú ý trong công tác 
tình báo. 

Hon vốn là một sĩ quan tình báo miền Bắc, vào Nam bằng đuờng biên, 
trên một chiếc tàu ngụy trang đi đánh cá. Sau mấy ngày đi từ Hải Phòng vào 
Phan Thiết, tàu hoàn toàn yên chí và cập bến thuận lợi. Do chuẩn bị tốt nên 
một tuần sau Hon đã ở Sài Gòn đúng theo kế hoạch của tổ chức, tiếc thay, 
chỉ một thời gian ngắn, cảnh phồn vinh giả tạo và nếp sống ăn choi sa đọa đã 
lôi cuốn Hon. Roi vào tay Đoàn công tác đặc biệt miền trung, Hon chấp 
nhận đầu hàng. Đánh vào tình cảm Hon là nguời tập kết xa nhà mấy năm, 
Duong Văn Hiếu cho nguời xuống tận Rạch Giá quê Hon để đón vợ con 
Hon lên cho hắn gặp, Hon không ngờ đuợc gặp lại vợ con dễ dàng nhu thế 
nên đã khai thật thà mọi nhiệm vụ đuợc giao. 

Hon đem nộp hai thẻ căn cuớc giả mang hai tên khác nhau do co quan 
tình báo cách mạng làm và số tiền 100 ngàn đồng. Hon đã dùng tiền này mua 



một đài thu thanh bốn băng hiệu Sô-ni để vặn nghe chỉ thị của cấp trên ở 
ngoài Bắc. Phan Khanh tịch thu lại thẻ căn cuớc và đài, tiền quỹ còn lại hơn 
50 ngàn hắn cho luôn tên phản bội. Không còn gì níu giữ lại đuợc chút luơng 
tâm, Hơn sa đọa đến không còn tình nguời. Hắn báo cáo tỉ mỉ cho Khanh các 
khóa mật mã để viết báo cáo và nhận chỉ thị của cấp trên-một thứ mã rất 
công phu khi mã cũng nhu mở phải qua ba lần khóa. Bọn địch không thể nào 
có khả năng tự mở đuợc - Hơn đã dịch ngay chỉ thị của cấp trên giao cho y 
để bọn Khanh nghiên cứu: “Sài Gòn có khả năng đảo chính lật đổ Diệm. 
Tiếp tục điều tra du luận”. 

Sau đó Hơn đặt kế hoạch cùng bọn Phan Khanh bao vây bắt luôn một nữ 
cán bộ tình báo cùng đột nhập với Hơn. Nguời cán bộ này có một khớp hẹn 
với Hơn ở mội khách sạn nhỏ tại đuờng Can-mét Sài Gòn. 

Để sử dụng Hơn vào việc liên lạc móc nối lại hoạt động với cơ quan tình 
báo cách mạng, Đoàn công tác đặc biệt miền Trung còn bố trí cho Hơn tìm 
và tiếp xức với những cán bộ ở duới thuyền để chúng bắt gọn cả tổ. Trong số 
này có một đồng chí phụ trách thuyền kiêm bí thu chi bộ ba nguời, và là cấp 
trên trục tiếp của Hơn. Trong thuyền còn có điện đài để liên lạc về Bắc. Hơn 
đã đánh một bức điện mật về Bắc báo cáo “tình trạng công tác bình thuờng, 
yên ổn!” 

Nhiều khi, để đón bắt một cán bộ quan trọng của cách mạng, “Đoàn công 
tác” để nhiều công sức lần tìm đầu mối giao liên rồi tìm cách bí mật khống 
chế nhằm biến toàn bộ đuờng dây cơ sở giao liên này thành một cái luới bủa 
sẵn chờ bắt. 

Sau đây là một văn bản kế hoạch thuộc loại đó: 

Ban điều tra chính trị đặc biệt 

Sổ 78/ĐT. c. T.Đ.B.M. T... 

“Theo tài liệu khai thác số cán bộ Việt cộng thuộc Liên khu ủy 5, lâu nay 
ban tôi bổ trí cho nhân viên giả danh cản bộ Việt cộng len lỏi lọt vào sổ cơ 
sở đường dây liên lạc của Lê M. bỉ thư Khu ủy... 


Đường dây của Lê M. ở Đà Năng: 



— Đ. V.R. độ 27 tuốỉ, con ông Đ. V.T., trú ở ngõ hẻm đường Hoàng Diệu, 
Đà Năng, là một cơ sở của Lê M dùng làm nơi tạm trú môi khi ở Khu ra vào 
hoạt động. Những lần Lê M. đến ăn ở tại nhà R. thì gia đình R. nhận Lê M. 
là em mẹ của R, những bận Lê M. đi về Sài Gòn đều do R. lải xe. 

Dựa trên gia cảnh khả giả của R. nhà có xe cộ, nên Lê M. đã mua một 
chiếc mô tô hiện nay còn để tại nhà R. để M. dùng mỗi khỉ ra hợp pháp để đi 
lại trong thành phố Đà Nằng, hoặc Quảng Nghĩa, Nha Trang v.v. Gần đây 
nhà R. thêm một xe Tractỉon nữa, chúng tôi rất nghỉ xe ẩy là của Lê M. mua 
để dùng trong việc đi lại Sài Gòn cho có phần bảo đảm hơn. 

Nói chung gia đình R là thân cộng sản. R. có người cháu tên B. thời 
khảng chiến là cản bộ Việt cộng Ninh Thuận, nay lải xe cho R. 

— Bà c. khoảng 40 tuổi, buôn bán hàng tạp hóa, có chồng (đã chết) 
không có con ở Văn Xả, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên là anh em chủ 
bác với R. hiện ở Nam Ô, Quảng Nam, phụ trách đường đi Nam Ô, do R. 
điều khiển. Bà này khi ở Văn Xá có làm liên lạc cho Việt cộng Thừa Thiên. 
Hai người chú của R, (không rõ tên) phụ trách tuyến đường Quảng Ngãi - 
Nha Trang đê đưa Lê M. môi khi đi Sài Gòn... 

Ban tôi xỉn kính đề nghị thượng cấp: 

— Xia thượng cẩp cho bỉ mật bắt các tên: Đ. V. R, bà c. B... đem về giảo 
dục một thời gian ngắn, sau khỉ chủng thẩm nhuần chủ trương đường lối, 
chính sách của Chính phủ Quốc gia do NGÔ TỒNG THÓNG lãnh đạo, xét 
đến mức độ khả cao, rồi bố trí cho về công tác, tìm cách xây dựng lại nối 
các đường dây liên lạc, theo kế hoạch đi sâu, lâu dài để bắt Lê M... 

— Xin thượng cấp cho hai tên: Nguyễn Văn p. cản bộ thành ủy Việt cộng 
Thuận Hóa và Phan Văn L. cản bộ liên lạc của tỉnh ủy Việt cộng Thừa Thiên 
(đã bị bắt hiện đang phục vụ cho Đoàn công tác đặc biệt miền Trung tại Sài 
Gòn) được trở về Huế, bố trí cho Nguyền Vẫn p. hợp pháp hóa gia đình để 
tiện việc đi lại các vùng như xã Lộc Tu. quận Phủ Lộc, xã Bảng Lãng quận 
Nam Hòa và p . V. L. cho ở vùng Nam Ô để xây dựng nối lại đường dây liên 
lạc, vì các vùng ẩy còn một số cơ sở cũ chưa bắt và cũng là nơi mà bọn cản 
bộ tỉnh, Khu ủy Việt cộng dùng làm địa bàn ra vào Khu đê đi lại hoạt động. 



Xét quả trình thử thách công tác hai tên p., L. ở Sài Gòn, chủng đều dứt 
khoát tư tưởng Cộng sản tỏ rõ thiện tâm, thiện chí và rất có công trong nội 
vụ. Do đó nếu bố trí chúng xây dựng lại các đường dây liên lạc của tỉnh và 
khu chắc sẽ thành công và sẽ bắt được bọn cản bộ của thành, tỉnh ủy Việt 
cộng Thừa Thiên... 

— Xin thượng cấp cho Ban tôi phái vài nhân viên vào ở Đà Nằng đặt 
thành một cơ sở để chỉ đạo công việc, bí mật liên lạc tiếp xúc với số cơ sở 
trong nội vụ, có bố trí công tác lâu dài trước khi chủng được thượng cấp 
phóng thích ngày 12-11-1958 và sổ cơ sở dự định trên. 

Các sự việc trình bày trên nếu được thượng cấp chấp thuận cho thi hành 
bọn Lê M. bí thư Khu ủy Việt cộng cũng như sổ cán bộ Việt cộng của Thành 
ủy Thuận Hỏa, Tỉnh ủy Thừa Thiên và Liên khu ủy Khu 5 Việt cộng ra hợp 
pháp đê hoạt động, thì chủng không tài nào lọt cửa ta bao vây. 

Vậy xỉn kính trình thượng cấp thẩm định. 

Lê Văn Dư kỷ 

Kế hoạch được vạch ra và thực hiện khá chu đáo, thật thâm độc và bọn 
chúng đã kiên nhẫn mai phục. Nhưng tất cả cái lưới gồm co sở bị o ép, bọn 
đầu hàng làm cò mồi và cán bộ điều khiển của chúng đã toi công sau hon 
một năm ròng r ình mò, rồi cuốn gói - Bởi vì đối thủ của chúng cao tay hon! 

Khi những người bị bắt không còn khả năng bí mật để chăng bẫy đánh 
phá tổ chức cách mạng nữa thì “Đoàn công tác” thường nghiên cứu các khả 
năng để sử dụng họ đi “nhận diện” chỉ điểm. Chúng chọn lựa những kẻ có 
hiểu biết nhiều cán bộ cách mạng, đưa đến những chồ cán bộ và co sở 
thường hay lui tới hoặc bắt buộc phải qua lại khi hoạt động như bến xe, các 
trục giao thông từ các tỉnh, từ căn cứ Sài Gòn hoặc những chợ búa, ngã ba, 
ngã tư và nhất là trạm giao liên, khớp hẹn, nút chặn kiểm soát để đón lõng có 
tí nh cầu may. Thông thường thì chúng làm có trọng điểm hon theo cách: 
Mồi cán bộ bị bắt sau khi bị khai thác ở “Ban cải tạo” đã chấp nhận khai báo 
“chuyển hướng” thì hồ so chuyển sang “Ban nghiên cứu” phối kiểm. Bọn 
này đề ra các “mục tiêu” liên hệ, các khả năng phát hiện, nhận diện... rồi lại 
chuyển cho “Ban hoạt động” để thực hiện. Chúng bắt kẻ đầu hàng phải tự 



lập ra kế hoạch công tác cho mình, ghi rõ tên, chức vụ nhận dạng, vùng hoặc 
địa điểm mỗi cán bộ mà người đó biết thường qua lại hoạt động hoặc có khả 
năng xuất hiện. Bọn địch duyệt kế hoạch vạch rõ loại mục tiêu nào thì cần 
bắt ngay khi phát hiện; mục tiêu nào thì không bắt ngay mà để theo dõi nhằm 
phát hiện thêm các mối liên hệ. 

Có kế hoạch rồi, chúng giao hai nhân viên kèm một tên phản bội kéo 
nhau đi như bạn bè đi choi, thường là bằng xe Vespa hoặc các loại xe gắn 
máy khác. Chúng kiên nhẫn đi hết tuần này sang tuần khác, tháng này qua 
tháng khác, phục kích noi này, rình mò noi nọ. Quả thật đây là một mối nguy 
hiểm thường xuyên cho cán bộ ta suốt nhiều năm hoạt động trong vùng địch. 

Thủ đoạn này vào thời gian những năm 1957 - 1960 còn là mới mẻ, nhiều 
cán bộ ta chưa có kinh nghiệm đề phòng, nhất là những người ra hoạt động 
hợp pháp chưa được chuẩn bị chu đáo. Có co sở khi gặp “cán bộ chuyển 
hướng” đi phục kích liền mừng rõ chạy đến thăm hỏi, cho quà, mời “nhậu”. 
Và cũng có không ít trường hợp cán bộ bị chúng bắt “mời” về trại Lê Văn 
Duyệt, còn tưởng là được các đồng chí mình đón về co sở! 

Tuy thủ đoạn này kẻ địch sử dụng lợi hại nhưng cũng có mức độ vì trước 
hết nó gặp trở ngại ngay ở số gọi là “cán bộ chuyển hướng”. “Đoàn công 
tác” có thu kết quả bất ngờ với một số tên phản bội, sa đọa hết mức nhưng 
cũng bị phần lớn những người bị bắt đi nhận diện phản ứng quyết liệt - 
Chúng tôi sẽ trở lại nói kỹ về tình hình này trong phần cải tạo chuyển hướng 
cán bộ. 

Ngoài việc tự mình bày mưu lập kế sử dụng mọi thủ đoạn để bắt cán bộ 
và đồng bào yêu nước. “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” còn thường 
theo dõi hoạt động của các co quan công an, cảnh sát khác để hớt tay trên 
những người quan trọng do bọn này bắt được. Khi biết tin co quan nào đó 
bắt được một vài cán bộ, co sở quan trọng thì Dưong Văn Hiếu bèn rỉ tai 
Ngô Đình Cẩn để cẩn lên tiếng can thiệp; hoặc xin Ngô Đình Nhu ra chỉ thị 
cho co quan kia phải giao số cán bộ này cho Đoàn công tác khai thác. Mấy 
năm hoành hành, bọn tay chân Ngô Đình cẩn đã từng nhiều lần cướp công 
của Sở nghiên cứu chính trị và xã hội, Phủ tổng thống, Cục an ninh quân đội 
và Tổng nha Công an cảnh sát. 



Bọn Nguyễn Văn Là đã từng cay cú hậm hực mãi về vụ đánh phá phong 
trào sinh viên, học sinh Sài Gòn - Một loạt vụ việc có nhiều co hội tâng 
công, phát huy tác dụng và kiếm chác đuợc. Chúng phải cay đắng bàn giao 
cho bọn Hiếu một số cán bộ nòng cốt của phong trào nhu các anh, chị: N. A 
giáo su tu thục, cán bộ sinh viên vận, chị B.M. giáo su truờng Gia Long Đức 
Trí, chị Chi, chị H... cán bộ Đoàn sinh viên. 

Chính nhờ khai thác những nguời đuợc chuyển giao kiểu này mà Duong 
Văn Hiếu đã mở rộng đuợc màng luới đánh phá vào các co sở nòng cốt của 
tri thức vận và thanh niên sinh viên đặc khu Sài Gòn - Gia Định vào các năm 
1959 - 1960 mà truớc đó “Đoàn công tác” hầu nhu còn trắng tay, chua móc 
đuợc đầu mối nào vào tầng lớp này. 



Chương III 


“CHUYỂN HƯỚNG CÁN BỘ” 


Khi bắt một người nào, “Đoàn công tác” hay đánh đòn phủ đầu bằng thủ 
đoạn giữ kín đường giải đi và chỗ giam giữ rồi giả tạo những khung cảnh 
gay cấn, rùng rợn để uy hiếp tinh thần. Đưa người bị bắt đi ngay cả đi một 
quãng ngắn từ phòng giam sang phòng khai thác, chúng đều bịt kín mắt cốt 
gây cho người bị bắt tâm lý hoang mang sợ hãi. Đưa những người bị bắt 
không chịu khuất phục từ trại Lê Văn Duyệt lên p. 42 ở Sở thú để “khai thác 
mạnh” - tra tấn dã man - chúng bịt mắt, cho xe chạy lòng vòng trong nội 
thành ra ngoại ô, hàng giờ sau mới tới địa điểm. Vì vậy có những người mới 
bị giam trong xà lim ở P-42 nghe tiếng cọp ở Sở thú gầm thì tưởng đã bị 
chúng giam sâu trong rừng. 

Tại phòng giam đầu tiên, người mới bị bắt thường thấy chúng để sẵn danh 
sách, ảnh của một số người trong cùng tổ chức, hay có quan hệ, quen biết với 
mình. Tình huống đó làm cho người bị bắt khó tránh khỏi phân vân lo nghĩ, 
có thể hoang mang sợ hãi nếu không vững vàng. Một thời gian sau chúng 
mới gọi lên thẩm vấn. Chúng để cả tập hồ so dày, có khi cả ảnh những cán 
bộ quen biết bị bắt cho người bị thẩm vấn trông thấy, rồi nói: “Hoạt động 
của anh chúng tôi biết rõ rồi. Song vì thực hiện chính sách của Ngô Tổng 
thống đối với người kháng chiến nên đưa anh về để học tập chuyển hướng...” 
Thuyết xong một thôi cái chính trị quốc gia rồi, chúng lại bịt mắt người ta 
đưa lên xe trả về phòng giam kín. Mặc cho anh suy nghĩ, phán đoán, có thể 
bị hoang mang và phải khắc khoải chờ đợi. 

Thời gian này chúng theo dõi thái độ của người bị bắt để tấn công 
“chuyển hướng”. 

Đoàn công tác không báo danh sách và số lượng người bị bắt cho bất cứ 
co quan nào. Ngay những giới chức cao cấp trong bộ máy ngụy quyền có 
muốn biết cũng không dám hỏi. Cả những co quan có liên hệ như Tổng Nha 



Cảnh sát Công an, Sở nghiên cứu chính trị xã hội và An ninh quân đội, dù 
cần cho “công vụ” muốn trao đổi cũng không đuợc chúng trả lời. Trong khi 
hà nh sụ - thuờng là do lối bắt cóc gây hoang mang mất an ninh xã hội - có 
va chạm với các co quan an ninh chính ngạch trên thì Duong Văn Hiếu liền 
nhờ Phạm Thủ Đuờng, trung tá chánh văn phòng của Ngô Đình Nhu lấy thế 
Phủ Tổng thống ăn hiếp bắt ép nguời ta im lặng, hoặc Hiếu thậm thụt vào 
gặp Nhu để lấy thần thế lên nuớc, hạ uy tín đối phuong. 

Vì vậy “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” bắt bớ hành hạ những nguời 
yêu nuớc, những tù chính trị, những nguời thuộc phe đối lập một cách tàn tệ 
phi pháp và vô đạo lý đến nhu thế nào cũng mặc lòng, cả luật pháp, chính 
giới và dân chúng không ai đuợc biết và không đám biết. 

Để hiểu rõ hon một số nguyên nhân trực tiếp đã giúp cho các co quan bạo 
lục phi pháp của gia đình họ Ngô khi chấp chính, đã đàn áp đánh phá gây 
cho cách mạng một số tổn thất to lớn, chúng tôi thấy cần thiết vạch ra sau 
đây một số thủ đoạn nham hiểm của chúng đã sử dụng ở sau hàng rào kẽm 
gai các trại tập trung. 

Phần đầu chúng tôi đã nói tới sự hình thành và phát triển của “Đoàn công 
tác” từ Huế bành truớng vào Sài Gòn rồi cần Tho cả về chiều rộng tổ chức 
cũng nhu chiều sâu trong địa vị chính trị. Ở đây cần nói thêm một chút cách 
sắp xếp ở nội bộ co quan này. Một khi chúng phát hiện ra cán bộ co sở cách 
mạng ở noi nào đó, chúng liền cử nhân viên, đua đoàn luu động đến đánh 
phá. Những tổ chức của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung đặt cố định ở Sài 
Gòn, Cần Tho làm nhiệm vụ xung kích vây bắt cán bộ. Chúng dụ dỗ, tra tấn 
nguời bị bắt tại chồ để thu tài liệu và sử dụng nó kịp thời vào việc đánh giá 
và mở rộng đánh phá cách mạng. Còn sào huyệt chính, hậu cứ của chúng vẫn 
là Huế. Ở Huế chúng cũng ra sức đánh phá cách mạng tại chỗ và các tỉnh lân 
cận nhu Đà Nằng, Nha Trang, Đà Lạt v.v... bằng những đội luu động theo vụ 
việc, không kém gì ở Sài Gòn, cần Tho nhung chúng còn làm một việc hết 
sức quan trọng khác là biến cán bộ cách mạng thành tay sai cho chúng để 
đánh phá cách mạng rộng hon, sâu hon nữa. Theo cách lừa mỵ để che đậy 
bản chất lang sói của chúng, công việc đó đuợc gọi là “cải huấn”, “chuyển 
huớng cán bộ”. 



Đây là sáng kiến của Ngô Đình cẩn được một số cán bộ cấp Tỉnh ủy đã 
đầu hàng làm tham mưu giúp cho. Đích thân cẩn trực tiếp điều khiển công 
việc. Ở đây hắn nắm công việc như nắm vườn cam, nhà mát của hắn. 

Khi đã có cơ sở vững vàng ở Sài Gòn với những “Bến Vân Đồn”, trại Lê 
Văn Duyệt, Ngô Đình cẩn bèn đưa Nguyễn Tư Thái vào thay cho một trong 
hai phụ tá của Dương Văn Hiếu là Lê Văn Dư, để rút Du về trông coi công 
việc ở Huế. Chọn Lê Văn Dư về phụ trách công việc “chuyển hướng cán bộ” 
không phải Ngô Đình cẩn không chú ý lựa chọn sử dụng tay chân cho thích 
hợp với công việc. 

Lê Văn Dư còn rất trẻ, hắn sinh năm 1934, vào thời gian đó (1958) mới 
24 tuổi. Tên thật của hắn là Lê Văn Du, con một gia đình địa chủ theo đạo 
Thiên chúa. Đầu năm 1953 Dư đi lính cho Pháp, đến cuối năm sang cảnh sát. 
Một năm sau Dư bị thương gãy chân trái. Đối với Dư thế là còn may mắn 
hơn nhiều so với hai anh hắn. Hai anh Dư cũng làm tay sai cho Pháp và đã 
chết trận. Vốn sinh ra trong gia đình công giáo phản động, những đòn trừng 
phạt của cách mạng với hắn và gia đình làm cho hắn càng thâm thù và chống 
cách mạng quyết liệt hơn. 

Rời bệnh viện với cái chân thọt, Dư lao vào công việc khủng bố đồng bào 
yêu nước với một nghị lực đáng kể. Đầu năm 1955 lên trưởng chi công an 
Hương Thủy. Sau đó Dư được chọn vào Ban khai thác của Nha công an 
Trung Việt. Năm 1956 Dư được chọn làm phụ tá Trưởng ty công an Thừa 
Thiên Huế. Rồi làm phụ tá cho Dương Văn Hiếu trong “Đoàn công tác”. Từ 
1958 đến 1961 Dư phụ trách “cơ quan đặc biệt” Huế và tiếp theo kiêm phụ 
trách luôn Trưởng ty công an cảnh sát Thừa Thiên, được cẩn rất tin cậy. 

Lê Văn Dư có nhiều k inh nghiệm khai thác và các thủ đoạn bắt bớ. So với 
bọn Phan Khanh, Thái Đen, Lê Văn Dư không thua nước gì. Mang cái chân 
què, Dư không có những “đòn độc” lúc đấm đá, tra tấn. Dư tự tô vẽ được 
một bộ mặt điềm đạm hiền lành trái ngược với bộ mặt hách dịch kênh kiệu 
của Phan Khanh. Dư thường tự hào là có nhiều tù nhân có cảm tình với 
mình . Dư biết cư xử phải chăng (!). Để phục vụ chiêu bài chính trị giả hiệu 
“cách mạng Quốc gia” nhằm lừa dối tù nhân, bắt họ “chuyển hướng” Lê Văn 
Dư thường sống với hai bộ mặt trái ngược. Bình thường Dư làm ra vẻ phúc 



hậu, luôn chăm sóc đến quyền lợi và tình cảm của một số nguời bị bắt và 
chịu “chuyển huớng”. Du nới tay, “uu đãi”, cho họ ăn uống no đủ cho liên 
lạc thăm viếng gia đình, cho choi phố, đi chợ búa, giải trí. Du đã mê hoặc lôi 
cuốn đuợc những kẻ bấp bênh, sợ đấu tranh, thích huởng lạc, cầu an nhu Lê 
Phuớc Thuởng, Lê Lợi, Lê Khắc Lự, Nguyễn Chon... 

Nguợc lại, đối với những cán bộ bị bắt kiên quyết đấu tranh chống 
chuyển huớng nhu các anh Đạt, Hoàng, Hội, Thuấn..., Lê Văn Du kiên quyết 
thẳng tay đàn áp. Khi cái chính trị giả hiệu bị họ vạch mặt, Lê Văn Du bèn 
đua số này đi biệt giam ở nhà lao “Chín hầm “một địa ngục còn tồi tệ hon 
P.42, ở vùng núi Thừa Thiên. Năm 1959 phát hiện một số cán bộ bị bắt 
thành lập chi bộ Đảng bí mật ngay trong trại Tòa Khâm để hoạt động đấu 
tranh, Lê Văn Du liền tổ chức phát động toàn trại “đấu tố, bắt họ học tập“, 
kiểm thảo. Du uy hiếp khống chế họ rất co cục cả tinh thần lẫn thể xác. 

Lê Văn Du rất chú trọng việc dùng bọn đầu hàng phản bội đánh vào hàng 
ngũ cách mạng để hoạt động nội gián. Duới sụ điều khiển trực tiếp của Du, 
Ty công an cảnh sát Thừa Thiên đã thục hiện khá nhiều đầu mối nội gián 
đánh sang phía cách mạng. 

Một tên ác ôn từ đầu đến chân lại có thể đội đuợc cái lốt ông Thiện là một 
lợi thế của Du, khiến cho hắn rất thích hợp với công việc chuyển huớng cán 
bộ ở trại Tòa Khâm Huế của “co quan đặc biệt” duới truớng Ngô Đình cẩn. 

Gọi là trại Tòa Khâm vì đây vốn là Tòa Khâm sứ cũ của Pháp trên mặt 
bằng nó là số 9 phố Lê Lợi. Trải qua kháng chiến 9 năm, Tòa Khâm sứ cũ bị 
tàn phá nhiều, chỉ còn lại một nửa căn lầu, một nhà trệt và trong vuờn có vài 
cái lô cốt bẩn thỉu. Trong Tòa Khâm có nhiều cây cối, bờ rào có cây che kín 
đầy vẻ thâm u huyền bí. Đi ở đuờng Lê Lợi nhìn vào, nguời ta không trông 
thấy sinh hoạt bên trong trại. 

Năm 1956 khi mới có “co quan đặc biệt”, noi đây còn luộm thuộm, chỉ 
còn lo tho vài bộ bàn ghế cũ kỹ, một ít giuờng bố, đèn tối lờ mờ, chỗ giam 
nguời không phân chia nam nữ. 

Khi Đoàn công tác đặc biệt miền Trung ra đời, “Co quan đặc biệt” nhanh 
chóng phát triển. Trại Tòa Khâm cũng đuợc củng cố. Chúng làm thêm nhà 



lợp tôn để tăng diện tích giam người, phân chia nơi giam nam riêng, nữ 
riêng. Bên trong được cấp thêm giường bố, kiểu nhà binh do Mỹ viện trợ. 
Bàn ghế, ánh sáng được tăng cường đầy đủ. Đến năm 1961 ngụy quyền xây 
dựng Đại học Huế thì trại rời đến địa điểm khác, hiện nay nơi đó là trại tạm 
giam sở Công an Bình Trị Thiên. 

Muốn nói tới chính sách “chuyển hướng cán bộ” của Ngô Đình cẩn thiết 
tưởng nên lưu ý bạn đọc rằng đế quốc và tay sai của chúng bao giờ cũng là 
chó sói. Hành hạ, dày xéo con người để phục vụ lợi ích của riêng là bản chất 
của chúng. Có chăng là Ngô Đình cẩn sớm nhận ra rằng những thủ đoạn 
nhục hình dù ghê gớm đến mấy cũng khó lòng khuất phục những người cách 
mạng. Trái lại, nhục hình còn làm tăng lòng căm thù đẩy người bị bắt vào 
đấu tranh một sống một chết. Chính Phan Khanh từng nói: “Cộng sản rơi vào 
tay tôi dù có sống sót trở về cũng trở thành tàn phế, chỉ có sống ăn báo cô vợ 
con!” Tàn ác lắm, tiếng ca thán và lòng căm giận của dân chúng càng lên 
cao, rất không lợi cho chiêu bài cách mạng, quốc gia của Ngô Đình Diệm. 

Thủ đoạn chuyển hướng cán bộ thực ra không phải là một sáng kiến hoàn 
toàn mới mẻ của Ngô Đình cẩn. Từ lâu rồi dân tộc Việt Nam đã từng biết 
đến thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, phỉnh nịnh kèm với khống chế những người 
yêu nước bị bắt để biến họ thành tay sai của đủ thứ giặc cướp nước và bán 
nước. 

Ngô Đình Cẩn nên thâm về mặt lừa dối vì ông ta vận dụng thủ đoạn này 
một cách quỷ quyệt, tinh vi với một quy mô rộng lớn hơn, có phần lợi dụng 
được tình hình khó khăn của cách mạng miền Nam lúc bấy giờ. 

Lúc đầu, đưa ra những lý lẽ về cách mạng quốc gia chúng chỉ biết áp đặt 
máy móc kèm nhục hình như mọi cách tra tấn khác. Thủ đoạn chuyển hướng 
thường bắt đầu bằng cách bắt người tù lột hết quần áo nằm trong phòng kín 
không nhìn thấy bên ngoài. Đến bữa ăn nhận cơm qua một lỗ nhỏ. Suốt ngày 
đêm loa ngoài cửa dội vào những luận điệu tuyên truyền chống cộng, những 
lời kêu gọi của Diệm, những lời thề thốt trước Ngô Tổng thống của mấy đứa 
phản bội... Sống trong cảnh tù túng lạnh lẽo cô đơn, người bị giam càng bị 
căng thẳng cả thể xác lẫn tinh thần, nếu không vững vàng, dễ hoang mang 
mất phương hướng đối phó. 



Sau một thời gian những người bị bắt, bị đầy ải đến kiệt quệ, những tên 
trong ban cải tạo mới đến thăm dò thái độ, tư tưởng và thử tìm hiểu về trình 
độ lý luận của từng người bị bắt để đặt hướng “cải tạo”. Bọn chúng dùng thủ 
đoạn o ép người ta bằng một cái tên rất kêu là “xã luận chiến”. Xã luận chiến 
nhưng ở đây không có sự đấu trí để tìm ra chân lý, vì như vậy thì bọn tay sai 
Mỹ thường thua ngay hiệp đầu. Từ đầu đến cuối, nó chỉ là nhục hình biến 
tướng. Chúng không nghe, không dám nghe và không cho người bị bắt nói. 
Chúng cứ lải nhải cái chiêu bài “cách mạng quốc gia chống cộng”, “dựa vào 
Mỹ để giành độc lập thật sự chứ không phải làm tay sai”, và giải thích gia 
đình Ngô Đình Diệm trung quân ái quốc từ xưa đã nổi tiếng “Đuổi vua 
không khả”...vân vân... 

Cái chính không phải là người không bị bắt được tranh luận, dùng sự thật 
lịch sử để đập tan những luận điệu phản động của chúng mà là bị chúng thay 
phiên nhau hỏi chuyện, giải thích, cãi chày cãi cối liên lục từ sáng đến tối, từ 
tối đến khuya. Chúng làm cho người bị bắt mất ăn mất ngủ, thể xác mệt mỏi, 
thần kinh căng thẳng trở nên bực bội không chịu nổi. Có người nổi khùng 
lên phải khai bừa, chấp nhận bừa lý lẽ của chúng cho xong chuyện, cốt mong 
sao chúng để cho yên thân. Thế là mắc mưu chúng. 

Những người chịu khai, bọn chúng trả lại quần áo cho mặc. Hàng ngày số 
này phải lên ban cải tạo học tập và viết “kiểm điểm”. Hết giờ họ về toán ăn 
ngủ, sống từng bầy dưới sự kiểm soát rất hà khắc của tên toán trưởng. Chúng 
cấm người tù trao đổi chuyện trò. Tất cả phải nằm ngửa nhìn thẳng lên ảnh 
Diệm và lá cờ ba que. Khi mỏi quá phải xin phép chúng mới cho trở mình . 
Tên toán trưởng sẽ hô, mọi người đồng loạt quay phải, quay trải theo lệnh... 
Từ chấp hành khẩu lệnh đon điệu này sẽ dần tới chấp hành chuyển hướng. 

Trong tập sách này không thể đi sâu vào các thủ đoạn nhục hình của địch 
và cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của cán bộ ta khi sa vào tay giặc, mà 
chỉ muốn nói tới thủ đoạn “chuyển hướng” cán bộ - một thủ đoạn liên quan 
trực tiếp đến chủ đề cuốn sách. 

Từ khoảng tháng 7 năm 1957 khi mới ma nh nha hình thành co quan đặc 
biệt, chính sách này chỉ gồm số lập luận chính trị mo hồ, rời rạc và cách áp 
dụng lẻ tẻ tùy thuộc vào đối tượng bị bắt. Sang đầu 1958 chúng hệ thống hóa 



được cả mớ lý luận và có cách thức vận dụng rộng rãi quy mô hơn. 

Nói cho đúng thì công việc chuyển hướng trở thành chính sách từ khi 
chúng bắt được một số cán bộ quan trọng như các anh Đ, thường vụ Tỉnh ủy; 
Lê Phước Thưởng tỉnh ủy viên Thừa Thiên; P.T.T., L. cán bộ điệp báo Liên 
khu 5; H., B., cán bộ tình báo Khu Năm... 

Không những một số đầu hàng phản bội đã giúp cho Ngô Đình cẩn tin 
vào có sự chuyển hướng ở số kẻ nào đó, mà thực sự số này đã trở thành công 
cụ, đắc lực thi hành và hoàn thiện cái công việc tai hại đó! 

Số này không nhiều, có thể nói là rất ít so với hàng ngàn hàng vạn cán bộ 
và đồng bào yêu nước bị sa vào tay giặc đã kiên cường bất khuất đấu tranh 
đến cùng và đã hy sinh lặng lẽ. 

Khi nắm được những kẻ ra mặt phản bội cách mạng bọn chúng tìm cách 
mơn trớn vuốt ve. Chúng đưa bọn này đi gặp các quan chức chính quyền cao 
cấp như Hà Thúc Luyện tỉnh trưởng, Hồ Đắc Khương đại diện chính phủ tại 
trung Việt. Ngô Đình cẩn cũng trực tiếp gặp số này một cách niềm nở dưới 
hì nh thức những cuộc trà đàm thân mật. Ngô Đình cẩn xác định lại nội dung 
chính sách chuyển hướng mà tay chân hắn là bọn Dương Văn Hiếu, Phan 
Khanh, Lê Văn Dư đã mào đầu khi số người này bị bắt về trại đã tỏ ra ăn 
chịu. Cẩn tỏ ra rộng rãi cởi mở bằng cách giải đáp thắc mắc do số này vạch 
ra, hoan nghênh sự trở về của những kẻ này và hứa “chính sách chuyển 
hướng sẽ được công khai hóa bằng một đạo luật chính thức của chính 
quyền!” - Song chuyện đó lại chưa bao giờ xảy ra. 

Nội dung chính luận điệu lừa mị của Ngô Đình cẩn luôn được thêm thắt 
chắp nối dần dần, cho đến khi hoàn chỉnh có những ý chính là: 

— Thừa nhận kháng chiến là có công chứ không có tội. Những người 
kháng chiến là những chiến sĩ yêu nước. 

— Ch ính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam cũng là “chính quyền cách 
mạng”. Chúng đang “bài phong” - nghĩa là truất phế vua Bảo Đại - “đả thực” 
- hất cẳng thực dân Pháp ra khỏi miền Nam. Chính quyền Diệm không phải 
là tay sai của Mỹ. Quan hệ của Mỹ và Diệm chỉ là quan hệ viện trợ. Việt 
Nam là nước chậm tiến sau 80 năm nô lệ thuộc địa Pháp. Miền Nam phải 



nhờ Mỹ cũng như miền Bắc phải nhận viện trợ của Liêu Xô, Trung Quốc. 

— Chính quyền Diệm chủ trương một đường lối “quốc gia dân tộc” 
chống lại đường lối “độc tài” “Đảng trị”. Đặt quyền lợi dân tộc lên trên 
quyền lợi giai cấp... 

— Xác nhận chính quyền miền Nam của Diệm đang còn nhiều bê bối, 
thối nát, phản cách mạng vì Diệm chưa thể một sớm một chiều cải thiện toàn 
bộ cơ chế thống trị của thực dân, phong kiến để lại. Bộ máy nhà nước (của 
Diệm) hiện nay gồm đa số là tay chân của thực dân, phong kiến, đang cản trở 
rất lớn các chính sách cách mạng của Diệm. Nhưng Diệm chưa thay hết 
được vì chưa đào tạo kịp cán bộ. Vì vậy chính quyền rất hoan nghênh sự “trở 
về” của anh em kháng chiến. Chính quyền sẽ coi anh em như con một nhà 
anh em có trách nhiệm cùng bàn bạc, lo lắng gánh vác việc chung. 

— Mục đích của những người kháng chiến là giành độc lập, tự do cho 
dân tộc. Đó cũng là mục đích của Diệm đang theo đuổi. Vì vậy mục đích là 
một, chỉ cần anh em “chuyển lại hướng đi”... 

— “Chuyển hướng” là hành động yêu nước chứ không phải phản bội(!)... 

Kèm theo những luận điệu đó, chúng gia giảm thêm một lượng thuốc 
nhuận tràng cho dễ tiêu hóa như có thái độ xởi lởi vuốt ve, tỏ vẻ tôn trọng cá 
nhân kẻ bị bắt bằng cách nhất loạt dùng chữ cán bộ chuyển hướng để che 
giấu thực chất sự đầu hàng phản bội, không coi họ là người đang bị tù đày - 
mà chỉ là học tập. Hết lời ca ngợi phẩm chất anh hùng bất khuất của người 
kháng chiến, mạt sát không tiếc lời bọn tay chân quan lại hay đục khoét và 
chửi cả Mỹ trong một số hành động cụ thể, nhất là thái độ viện trợ bủn xỉn. 
Thậm chí Cẩn còn nói, chính quyền Diệm chỉ lợi dụng viện trợ của Mỹ chứ 
luôn đề cao cảnh giác vì thực chất Mỹ chỉ là đế quốc!... 

Có một hộ thống lý lẽ như thế, bọn cẩn bèn áp dụng vào các trại giam và 
cải tiến các khâu bắt giam, khai thác, sử dụng cán bộ bị bắt. 

Khi đưa một cán bộ chuyển hướng về trại, chúng làm bộ tử tế, sắp xếp 
nơi ăn chỗ ở đàng hoàng. Bọn nhân viên trong trại tạm xếp bộ mặt cai ngục 
mà sắp sẵn một thái độ cởi mở, làm bộ ân cần hòa nhã. 



Cả với những người đã bị tra tấn dã man chúng cũng kiếm lời lừa mị. Có 
khi đích thân Hiếu hoặc Duyệt trực tiếp đến vuốt ve, đại loại hắn xuýt xoa: 

— Tôi biết anh bị bắt muộn, lại nghe tin anh bị nhục hình dã man, tôi 
giận quá. Tôi sẽ phạt chúng nó rất nặng. Cái bọn vô học làm sai cả chính 
sách của cụ cố vấn. Ở đây cũng một phần là có sự nhầm lẫn. Thôi anh thông 
cảm mà bỏ quá đi. Thong thả có dịp tôi sẽ dẫn anh đến gặp cụ cố. Tội nghiệp 
ông cụ bận bịu suốt mà vẫn quan tâm đến các anh rất nhiều. 

Có khi chúng chấn chỉnh, giải thích, cho nhân viên trước mặt “cán bộ 
chuyển hướng”: 

“Chủ nghĩa nhân vị của ta xây dựng trên co sở tôn trọng con người, vì 
con người, các anh không được để những chuyện nhục hình tái diễn, cụ cố 
biết cụ phiền lòng lắm”. 

Số người bị bắt sống chung trong phòng không khóa cửa, được phát 
giường bạt, chăn màn. Ăn uống có khẩu phần khá. Mọi sinh hoạt trong trại 
đều do người bị giam tự quản lý lấy. Chúng rất hạn chế việc dùng nhân viên 
công an quản lý, điều khiển công việc trong trại, thay vào đó, chúng dùng 
bọn “chuyển hướng”. Làm như vậy chúng muốn ra vẻ đây không phải là trại 
giam (!) hòng gây ấn tượng tốt cho người bị bắt. 

Có trường hợp một cán bộ bị bắt đã khai khớp hẹn sắp tới để đón một cán 
bộ khác vào họp tại một địa điểm ở nội thành. Bọn Dưong Văn Hiếu bèn bố 
trí kế hoạch cho tên phản bội đúng ngày quy định, đến khớp hẹn để bắt 
người cán bộ vào họp, nhưng chúng làm như đi đón. Đến nỗi khi đưa về trại 
giam, mấy tên “chuyển hướng” cho anh cán bộ nọ biết rằng anh đã bị bắt, 
anh vẫn không tin mà còn cho rằng các đồng chí trong tổ chức định thử 
thách tinh thần mình ! Những trường hợp bắt theo cách này Đoàn công tác 
không thẩm vấn người bị bắt theo kiểu hỏi cung thông thường của bọn công 
an ngụy vẫn làm. Bước đầu tiên là chúng dụ dỗ chuyển hướng. Chúng 
thường dùng những kẻ đầu hàng phản bội, đã “chuyển hướng tốt “thuyết 
phục, dụ dỗ người mới bị bắt. Dùng những kẻ đã từng là cán bộ cấp trên để 
thuyết phục dụ dỗ cấp dưới nếu bị bắt. Dùng số đông những người đã từng 
có cưong vị cùng công tác với nhau để lôi kéo. Người bị bắt thấy trước mắt 



mình là các đồng chí trong không khí giống như sinh hoạt ở tổ chức cũ chứ 
“không phải” là địch. Thậm chí có người còn mo hồ tưởng là những “đồng 
chí”, người lãnh đạo mình trước kia, nay đang vạch cho mình nghe những lý 
thuyết mới trong tình hình mới, với một tinh thần hăng say đáng tin cậy! 

Có những anh em vì hoạt động lâu trong vùng địch ít được giáo dục chính 
trị thời sự, trình độ hiểu biết có hạn nên bước đầu dễ bị lừa dối, ngây tho tin 
là thật. Nhưng phần lớn người bị bắt thấy rõ đây là lý lẽ bịp bợm, phản động 
nhưng trong đấu tranh gian khổ, khó khăn, sợ tra tấn, sợ chết, đó là mầm 
mống dao động, cầu an nên lấy cớ này để ngụy biện cho việc đầu hàng là 
hợp thời thế, để cam tâm làm theo ý giặc. 

Đối với một số cán bộ quan trọng, chúng bố trí công phu hon. Ngay khi 
anh bị bắt về, tên trưởng đoàn Dưong Văn Hiếu hoặc các phụ tá của hắn gặp 
gõ đón tiếp. Bọn này đã để công nghiên cứu về anh, trong câu chuyện mở 
đầu, chúng sẽ khéo léo đề cập đến một số chi tiết quan trọng về anh, để làm 
cho anh giật m ình tự hỏi không biết chúng đã nắm về mình đến mức độ nào? 
Rồi chúng tảng lờ, thả luận điệu “chuyển hướng “để mua chuộc dụ dỗ. 
Chúng kể cho anh nghe những trường hợp - nhiều khi chúng bịa ra - về 
những người mà anh có biết, có quan hệ, đã đầu hàng và chúng đã ưu đãi 
như thế nào? Tất nhiên chúng cũng không quên răn đe bằng cách đề cập 
những trường hợp bị tra tấn tàn nhẫn, ghê rợn và những luật pháp chống 
Cộng khủng khiếp như luật 10/59... 

Chúng tỏ ra không nôn nóng, không vội moi tin hoạt động của người bị 
bắt mà còn cho phép nếu thắc mắc để chúng giải thích, khuyên người bị bắt 
an tâm trao đổi ý kiến. Chỉ khi nào người bị bắt tự giác ,chấp nhận chuyển 
hướng thì vấn đề khai thác sẽ là nhiệm vụ tự nguyện, là bổn phận. Đến bước 
này bọn nhân viên cải tạo của địch mới làm việc hướng dẫn cho anh viết bản 
tự khai theo yêu cầu của chúng! 

Trong thực tế đấu tranh của cán bộ bị bắt, có nhiều tình hình phức tạp. 
Ngay trong số chịu đầu hàng chuyển hướng cũng có mức độ khác nhau. Bọn 
địch căn cứ từng trường hợp mà có đối sách rõ ràng. 

Trước hết, nhân viên cải tạo phải chú ý thúc đẩy dẫn dắt cho người bị bắt 



thừa nhận có hoạt động cách mạng, chưa cần chi tiết cụ thể. Chẳng hạn, có 
kẻ nhận là chỉ hoạt động trong kháng chiến chống Pháp. Chúng gợi ý là: có 
được Đảng cho học tập hiệp định Gio-ne-vo không? Dù thực tế chưa làm gì, 
nhưng có được giao nhiệm vụ ở lại không? Chịu nhận là đưong nhiên có 
hoạt động cách mạng sau hiệp định Gio-ne-vo rồi. Như vậy là phải làm bản 
tự khai. 

Nội dung bản tự khai gồm các phần : 

— Phần lỷ lịch: khai rõ gốc tích, thành phần, trình độ 

— Phần quá trình hoạt động qua các thời kỳ : 

Từ 1945 trở về trước? 

Từ 1945 đến 1954? 

Từ 1954 đến ngày bị bắt? 

— Phần phát hiện cán bộ và cơ sở cách mạng. 

Phần quá trình hoạt động chủ yếu là từ 1954 trở lại. 

Điều quan trọng nhất là phần phát hiện tổ chức, cán bộ và co sở cách 
mạng. Chúng đòi hỏi: phải khai rõ tổ chức của mình hoạt động, đường dây 
liên lạc, những cán bộ, co sở liên hệ trực tiếp trong tổ chức. Phải khai rõ cả 
những tổ chức, cán bộ, co sở khác mà anh biết kể từ ngày tham gia cách 
mạng? Nghĩa là tất cả mọi thứ anh biết. 

Các bản khai báo này chúng giao cho “Ban nghiên cứu” sưu tra, phối 
kiểm, đúc kết lại để vạch ra các mục tiêu cần vây bắt ngay, truy nã hay là 
theo dõi để phát hiện thêm. Nếu thấy bản khai còn chưa đủ, chưa rõ, chúng 
lại dồn ép bắt khai đi, khai lại, khai bổ sung; cho đến lúc nào không còn gì, 
chúng hoàn toàn thỏa mãn mới thôi. 

Đi đôi với khai báo, chúng còn giao nhiệm vụ công tác để thử thách. Tùy 
trình độ mồi người, có thể chúng bắt vạch kế hoạch đánh phá lại tổ chức 
cách mạng mà anh nắm vững; có thể là vạch đường lối chính sách của cách 
mạng. Đon giản là chúng bắt đi chỉ điểm phục kích các co sở, cán bộ cũ hoặc 
đón chặn ở các noi công cộng các nút giao thông. Có khi công việc chúng 



giao là bí mật rình mò lẫn nhau trong trại để theo dõi diễn biến tư tưởng của 
người bị giam nhằm chia rẽ nội bộ nghi kỵ lẫn nhau và đó cũng là đòn tâm lý 
nhằm đánh gục chút nhân phẩm cuối cùng-nếu đang còn-của tên đầu hàng, 
để rồi chúng tha hồ bảo ban sai khiến bắt làm những việc thậm tệ hon nữa 
chống phá cách mạng bằng những thủ đoạn kích thích vật chất như cho ở 
riêng một khu, ăn uống khá đầy đủ, theo khẩu phần đôi. Được liên lạc với 
gia đình hoặc co sở để nhận tiếp tế hoặc được đi lại mua sắm một số vật 
dụng cần thiết. Căn cứ vào thái độ khai báo, chúng có thể cho những tên 
thành thực chuyển hướng về thăm nhà vài tiếng đồng hồ, có nhân viên công 
an dẫn đi. Những tên bị bắt lâu, việc khai thác tạm kết thúc và được coi là 
chuyển hướng tốt thì một tuần chúng cho về nhà một lần, có loại còn có công 
an dẫn, có loại được tự do đi về cả ngày. Loại đã đạt đến mức tin cậy thì 
Dưong Văn Hiếu cho về nhà hàng ngày, sau giờ làm việc tại “Đoàn công 
tác” như nhân viên co quan. 

Trong trại, chúng tổ chức cho bọn chuyển hướng ra nội san, ở Sài Gòn là 
tờ “Chuyển hướng”, ở Tòa Khâm Huế là tờ “Chính nghĩa”. Thông qua các tờ 
nội san chúng bắt bọn này nói bằng giấy trắng mực đen những lời ca ngợi tri 
ân Ngô Tổng thống và lòng quyết tâm chuyển hướng của mình! Chúng tổ 
chức sáng tác và biểu diễn văn nghệ với nội dung tưong tự. Hàng tháng 
chúng thanh toán tiền căng tin, tiền ăn thừa của những người đi vắng, người 
ốm, trả tiền thưởng cho các bài báo, vở diễn. Chúng nói: “các anh để dành 
tiền này khi được tự do thêm vào vốn kinh tế. Chúng tôi rất thông cảm với 
sự thiếu thốn của các anh trong những năm tham gia kháng chiến. Giờ về 
đây có điều kiện, chúng tôi sẽ giúp các anh vun đắp cuộc sống gia đình và 
làm lại những gì các anh đã mất!”. 

Những đồng tiền còm cõi bẩn thỉu đó đôi khi đã đè bẹp ý chí của không ít 
những phần tử cách mạng co hội, bấp bênh! 

Những ngày chủ nhật Lê Văn Dư dẫn bảy con chiên là người bị bắt đi nhà 
thờ cầu kinh, nghe giảng. Chúng còn tổ chức gán ghép xây dựng gia đình, 
làm lễ cưới theo “lối sống mới” cho kẻ chuyển hướng, lập tổ hạnh phúc 
trong trại... 

Ngoài ra, trong khai báo, có những co sở không quan trọng hoặc có quan 



hệ tình cảm tế nhị mà kẻ chuyển hướng đề nghị không bắt, chúng cho thỏa 
mãn ngay, có khi cơ sở thuộc loại trên đã bị bắt rồi mà bọn chuyển hướng 
xin cho tự do, chúng cũng giải quyết thỏa đáng. Một số trường hợp chúng 
cho bọn chuyển hướng tiền bạc mua quà về thăm nhà, hoặc để giải quyết khó 
khăn thiếu thốn cho gia đình. Không ít trường hợp chúng trực tiếp can thiệp 
với các xí nghiệp, các nhà thờ đưa vợ con, anh em người bị bắt vào làm việc 
hoặc xin cho con cái họ học nghề ở các trường do chúng lập ra. Vì thế, một 
số tên chuyển hướng đã thực sự mang ơn chúng, càng lệ thuộc gắn bó với 
chúng. 

Khi đã có một số khá đông phần tử chuyển hướng. Đoàn công tác cho tổ 
chức Ban chỉ đạo cán bộ chuyển hướng. Ban này gồm những phần tử chúng 
đã “nắm chắc” được như Lê Phước Thưởng, một tên được Ngô Đình cẩn 
nhiều lần cho ra nhà mát của cẩn ở Thuận An để mừng sinh nhật cẩn hoặc 
trong dịp chè chén nhân giỗ tết; tên Lâm, quân báo khu 5 cũ, được Ngô Đình 
Cẩn cưới vợ cho; và một số tên khác như B., H., Đ,. Q... đã tích cực tuyên 
truyền thuyết chính trị quốc gia và thành thật ca ngợi chuyển hướng. 

Ban chỉ đạo này quyết định mối sinh hoạt trong nội bộ bọn “chuyển 
hướng “làm công việc “cải tạo”, khai thác số cán bộ mới bị bắt. Chúng 
nghiên cứu các bản khai báo để xác nhận mức độ “thành khẩn “hay quyết 
định “truy kích đả thông” số “ngoan cố” không chịu khai báo hay khai báo 
đối phó. Bọn này cũng theo dõi những người bị bắt giam để phát hiện “âm 
mưu chống đối “hay “tư tưởng xuyên tạc” - như cách nói của chúng. 

Dương Văn Hiếu, Lê Văn Dư thường nói có tính chất thúc ép với “ban” 
này: Chính sách, đường lối đã rõ ràng rồi, vấn đề bây giờ là anh em phải bảo 
ban nhau làm cho tốt, mở rộng hoạt động để có một lực lượng lớn thì mới có 
điều kiện để công khai hóa chính sách được. 

Bọn trong ban chỉ đạo này lại nhai lại các luận điệu đó để mớm cho các 
tên “chuyển hướng” khác mới đến. 

Trong khi thi hành “chính sách chuyển hướng” với những luận điệu kiểu 
đó, bọn “Đoàn công tác” vẫn ngấm ngầm nắm riêng từng tên trong ban chỉ 
đạo. Chúng hay lôi riêng từng tên đi ăn mảnh, cho nhậu nhẹt, chơi phố, chơi 



gái, xem chiếu bóng... và hỏi chuyện về những tên khác. Việc làm có dụng ý 
đó gây nên tâm lý xét nét, nghi ngờ, bôi bác lẫn nhau trong bọn phản bội-để 
chúng ganh đua tâng công và kiềm chế lẫn nhau. 

Thời gian đầu, bọn trong “Ban chỉ đạo” này hoạt động rất tích cực trong 
các việc khai thác cán bộ bị bắt, hiến kế trong việc cải tạo, chuyển huớng và 
nhất là vạch kế hoạch đánh phá cách mạng cũng nhu bày cách mở rộng hoạt 
động của Đoàn công tác đi Sài Gòn và các địa phuong khác. 

Đến giữa năm 1959 “Đoàn công tác” đã thiết lập đuợc đầy đủ một hệ 
thống tổ chức “cán bộ chuyển huớng” trong các trại giam của chúng để khai 
thác số cán bộ và đồng bào yêu nuớc bị bắt và đánh phá cách mạng. Hệ 
thống này bao gồm nhiều Ban - đã nói ở phần 1 - từ truởng ban đến nhân 
viên toàn là bọn phản bội, do “Đoàn công tác” trực tiếp chỉ huy. 

Với thủ đoạn tổ chức này, “Đoàn công tác “sử dụng bọn “chuyển huớng” 
vào tất cả các khâu trong dây chuyền đánh phá liên tục các tổ chức cách 
mạng. 

Chúng ta có thể hình dung đuợc cái nguy hại do thủ đoạn “chính sách cải 
tạo và sử dụng cán bộ chuyển huớng” của Đoàn công tác đặc biệt miền 
Trung qua lời thú tội của Nguyễn Tu Thái tức Thái Đen: 

“... Những ban nhu Ban cải tạo, Tuyên huấn, Văn nghệ, Quản trị v.v.., 
đều do cán bộ chuyển huớng làm truởng ban và hầu hết các nhân viên trong 
các ban này không có một nhân viên nào của chính quyền. Vì vậy họ dễ làm 
việc hon. Họ thông thạo cách đối xử và am hiểu các hoạt động của số cán bộ 
cấp duới, do đó họ dễ thông cảm hon và việc chuyển huớng rất mau. Và một 
khi đã chuyển huớng thì họ đề xuất kế hoạch, nuôi duõng, khai báo, hoặc 
đánh phá. Từ đó “Đoàn công tác” có co sở để nghiên cứu các đề nghị của họ 
và từng buớc thực hiện...” 

Thái Đen có nhận xét: số cán bộ bị bắt đa số thành phần tiểu tu sản trí 
thức. Khi sống tại miền Nam, họ bị ảnh huởng đời sống vật chất hoa lệ, tâm 
tu họ diễn biến, muốn cầu an huởng lạc... Vì lẽ đó khi gặp khó khăn một 
sống, một chết, họ đã bị tình cảm chi phối, quên hết cả lý tuởng mà họ đang 
theo đuổi. Chính những thành phần này đã chuyển huớng nhanh nhất 



Như trên đã nói, số cán bộ bị bắt chịu đầu hàng “chuyển hướng” có nhiều 
mức độ khác nhau và bị đánh gục ở những giai đoạn và bởi những thủ đoạn 
khác nhau. Thật khó nói hết những diễn biến phức tạp trong cuộc đấu tranh 
không cân sức và hết sức khốc liệt này. Bọn địch có lý lẽ chính trị phản động 
để dụ dỗ lừa mị, có thủ đoạn giả nhân giả nghĩa để thi ân mua chuộc và 
chúng không hề lo là các biện pháp bạo lực khủng bố trắng vốn quen thuộc, 
là bản chất của chúng, tuy chúng dùng mọi cách che đậy bề ngoài làm ra 
điều nhân đạo, chính nghĩa. 

Đối với những người không thể mua chuộc dụ dỗ được, bọn địch sử dụng 
tập thể bọn chuyển hướng để hoặc rỉ rả khuyên nhủ lôi cuốn, hoặc làm cái 
việc “xã luận chiến” để giải thích chính sách chuyển hướng, tranh luận áp 
đảo các thắc mắc, phản ứng của người bị bắt. 

Chúng vừa đả thông tư tưởng vừa khống chế, đe dọa cưởng ép làm cho 
người bị bắt quá mệt mỏi, rối loạn tâm thần. Có người tặc lưỡi tự bảo là tạm 
khai báo vài điều không quan trọng để được yên thân đã. Bọn chúng cũng 
chỉ cần bản khai đầu tiên đó để rồi lấn dần, tấn công liên tục làm cho người 
ta không thể dừng lại được. Bởi vì đã khai báo dù ít cũng là đã đặt chân lên 
con đường đầu hàng. Bọn địch có ý thức rõ điều này, không cho anh nghĩ 
như anh tưởng, mà chúng càng ra tay tấn công thêm. Người cán bộ bị bắt bị 
đặt lên cái cầu trượt quay lưng lại với đỉnh cao cách mạng. Đã lõ phải lần. 
Càng lần càng lún. Bọn địch dùng ngay lại những lời được khai, dù ít ỏi để 
đánh vào nguyên tắc “phải bảo vệ tổ chức của cách mạng như bảo vệ con 
ngưoi của mắt mình” để khống chế, chặn đường về của anh, đẩy thẳng anh 
xuống vũng bùn nho tội lỗi. 

Ban lãnh đạo “Đoàn công tác” đã mau chóng tiếp thu và áp dụng thành 
nguyên tắc làm việc. Cái hiến kế của những tên “chuyển hướng” là sau mồi 
vụ thẩm vấn, nhất là gặp những đối tượng gay go chúng họp Ban phân tích 
để rút kinh nghiệm và vạch phưong hướng cho những âm mưu thủ đoạn mới. 

Một số không ít khi bị bắt nghĩ rằng thà bị tra tấn, bị đòn ác liệt dã man 
lại dễ đối phố hon. Càng tra tấn càng nung đúc chí căm thù do đó càng quyết 
tâm giữ vững khí tiết. Thủ đoạn “chuyển hướng” lúc này khá mới mẻ xảo 
quyệt và tinh vi nên nhiều người đã lúng túng, bị động chưa có kinh nghiệm 



đối phó. Khi vỡ lở dây chuyền, kẻ địch đã nắm được tài liệu, cơ sở trực tiếp 
liên quan và cả những người cùng hoạt động với mình cho nên chúng có 
nhiều chứng cứ hiển nhiên. Nếu anh non nớt, cảm thấy không thể che giấu 
nổi, khó chối cãi, khó tạo ra những cách đánh lạc hướng địch sẽ bị tấn công 
liên tục đành phải khai. Đã khai là phải chịu cải tạo chuyển hướng : Địch 
công bố lời khai của anh bằng cách phát thanh, bắt anh viết bài cho tập san 
“Chuyển hướng” hoặc “Chính nghĩa” buộc anh thấy mình không còn gì để 
giữ nữa. 

Nếu người bị bắt còn có tác dụng đánh phá lại tổ chức cách mạng, chúng 
đẩy anh đến chồ tự vạch kế hoạch đánh phá, buộc dẫn đường đi bắt những 
người có liên hệ hoặc lên xe đi chặn đường chỉ điểm - như đã nói ở phần 
trên. 

Số bị bắt thường rất ngán sợ cái trò chỉ điềm bất ngờ ngoài đường ngoài 
chợ, nhưng địch vẫn cưỡng bức anh đi dù anh không hăng hái tự giác. Để 
chống lại, nhiều người đã giả vờ chịu đi nhưng không chú ý tìm tòi gì cả, gặp 
đúng “mục tiêu” thì lờ đi. Đi nhiều bận không kết quả, chúng lại đem về giao 
cho “Ban cải tạo” tái thẩm vấn. Lại những thủ đoạn “đả thông”, giam biệt 
phòng, nhục h ình các kiểu... 

Có nhiều người tuy chịu chuyển hướng có mức độ nhưng phải đi chỉ điểm 
đã chống đối quyết liệt. Bọn địch dùng mọi thủ đoạn đàn áp không kết quả 
phải liệt họ vào loại “ngoan cố” . 

Sử dụng những kẻ khai báo, đầu hàng, bọn địch có hai mục đích rõ ràng: 
một là để trực tiếp đánh phá cách mạng có hiệu quả, hai là để “hủy diệt sinh 
mạng chính trị, chặt cầu trở về”, biến cán bộ chuyển hướng thành tay sai ác 
ôn điên cuồng chống phá cách mạng. 

Đối với những người chúng gọi là “ngoan cố”, tức là những người kiên 
quyết không khai báo, không chuyển hướng đấu tranh đến cùng, không bao 
giờ chịu khuất phục; hoặc cũng có người lúc đầu vì lí do nào đó có khai báo, 
thậm chí có người chịu chuyển hướng, nhưng rồi lại phản cung và đấu tranh 
; các biện pháp mua chuộc, dụ dỗ không kết quả, chúng liền đưa giam “biệt 
phòng”. Ở Nam Bộ, chúng đưa đến P.42 trong Sở thú. Ở miền Trung, chúng 



đưa đến “Chín hầm”. Đây thật sự là những địa ngục trần gian. Chúng thẳng 
tay tra tấn bằng những cực hình tối dã man độc ác, theo cả lối tàn bạo của 
thời Trung cổ và lối hiểm độc rất tân kỳ của Mỹ. Đã qua đây không mấy 
người sống sót trở về. Nhân dân miền Trung không mấy ai không biết đến 
nhà nghỉ mát và vườn cam của Ngô Đình cẩn. Những người yêu nước bất 
khuất vừa bị tra tấn nhục hình vừa bị đem đến đây lao động khổ sai để trồng 
cam, xây đập, tu sửa nhà cửa cho cẩn. Do ăn đói, làm việc quá nặng và bị 
đánh đập tàn nhẫn, đêm về sống chen chúc trong hầm sâu tối tăm ngạt thở 
nên nhiều người đã phát điên hoặc chết gục trong hầm, chết gục dưới gốc 
cam hay bên chậu cảnh của nhà cẩn! 

Mồi khi đưa một người “ngoan cố” rời trại giam đi “biệt phòng” bọn tay 
chân của cẩn làm lén lút bí mật, chúng dặn người bị đem đi “không được nói 
hở với ai” cốt để giữ cho bộ mặt “chuyển hướng” có vẻ sạch sẽ. Nhưng 
chúng thừa biết ai là ai cũng biết - và chúng làm ngo để mọi người biết - có 
chuyện tra tấn cực kỳ dã man ở “biệt phòng”. Chúng lấy đó làm cái đe dọa 
và áp lực cho việc “chuyển hướng tự nguyện”. 

Ngô Đình Cẩn thường nói: “Co quan đặc biệt là một tổ chức Cách 
mạng... Nó không như những co quan chuyên môn của Chính phủ. Vì vậy 
việc đối xử với người bị bắt không lệ thuộc vào luật pháp của nhà nước. 
Không cần lập hồ so đưa ra xét xử. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ người bị 
bắt. Ai chuyển hướng tốt thì được tự do trước hoặc được trở về làm việc tại 
nhiệm sở cũ... Chuyển hướng tốt sẽ không phải ghi chú gì về tư pháp lý lịch. 
Nếu ai không chuyển hướng thì cứ ở đấy mãi thậm chí không có ngày về”. 

Nhiều trường hợp “Đoàn công tác” giao người bị bắt thuộc loại “ngoan 
cố” bọn chúng tự thấy bất lực, cho cảnh sát để đày đi Côn Đảo hay thủ tiêu. 

Một sự thật, hiển nhiên là, kẻ địch đã hết sức gian ngoan xảo quyệt lắm 
âm mưu thủ đoạn thì cũng có nghĩa là cuộc đấu tranh của cán bộ và đồng bào 
yêu nước đã hết sức ngoan cường, thông minh, đa dạng phong phú và cũng 
hết sức khốc liệt! 

Có lẽ đến bây giờ chúng ta chưa tổng kết hết có bao nhiêu cán bộ và đồng 
bào yêu nước đã anh dũng kiên cường đấu tranh và đã hy sinh lặng lẽ trong 



các nhà tù của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung, nhưng những ví dụ sau 
đây có thể để cho ta một khái niệm về mức độ khốc liệt của cuộc đấu tranh 
đó: Một mình Lê Phước Thưởng, cán bộ Thừa Thiên đã khai báo bắt 105 
người, sau hai năm số đó chỉ còn lại 6 người sống. 

Nhiều cán bộ cách mạng đã nêu cao tinh thần bất khuất của người cộng 
sản, luôn có cái nhìn đứng trên đầu thù. Mọi lý lẽ mua chuộc dụ dỗ cùng với 
thủ đoạn chính trị bịp bợm đều bị các anh các chị coi khinh và thẳng thừng 
vạch mặt, bác bỏ. Mọi thứ cực hình tàn ác nhất cũng không làm nhụt được ý 
chí của các anh các chị. 

Trong tập sách nhỏ này không thể kể hết các gưong đấu tranh bất khuất 
đó, nhưng thiết tưởng cũng cần dẫn ra một ví dụ khá điển hình. Đó là trường 
hợp của đồng chí T. cán bộ tình báo (hay các đồng chí Tư L., Chín Th., Ba 
M v.v...). 

Lê Văn Dư, Trưởng co quan đặc biệt miền Trung tại Huế kiêm trưởng ty 
cảnh sát Thừa Thiên Huế đã nói về trường hợp đồng chí T. như sau: 

“Anh T. bị bắt tại Sài Gòn, Đoàn công tác đặc biệt miền Trung đã không 
khai thác được gì, nên mới chuyển anh về Huế. Tại Huế ban cải tạo của Co 
quan đặc biệt Huế đã liên tục làm việc với anh nhiều tháng liền, không đạt 
được kết quả nào về khai báo cũng như chuyển hướng. Anh T. Cưong quyết 
ù lì và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả, nên Co quan đặc biệt Huế bất lực. 
Đã nhiều lần co quan phải báo cáo lên Giám đốc cảnh sát Trung Việt bấy giờ 
là Lê Khắc Duyệt và lên Ngô Đình cẩn. Ngô Đình cẩn ra lệnh đưa anh đi 
tham quan thành phố Huế và một vài quận như Hưong Trà, Quảng Điền để 
(anh) thấy nếp sống giàu có của các quận ấy. Nhưng cả những việc làm đó 
cũng không đem lại kết quả gì trong việc tranh thủ anh. Vào khoảng mùa thu 
1961, Ngô Đình Nhu từ Sài Gòn ra kinh lý tại Huế, tôi được Lê Khắc Duyệt 
lấy xe hoi, bảo anh T. ăn mặc chỉnh tề, đưa anh xuống nhà mát Thuận An 
của Ngô Đình cẩn để cố vấn Nhu gặp anh. Tôi đưa anh T. xuống nhà mát 
Thuận An lúc 16 giờ và giao cho giám đốc Lê Khắc Duyệt để Duyệt dẫn anh 
vào gặp Ngô Đình Nhu. Tôi ở ngoài cổng trại Mát cho đến tối. Khi xong 
việc thì Duyệt đưa anh T và giao cho tôi chở về. Trên đường về, tôi để ý thấy 
anh vẫn thản nhiên như không, tôi không dám hỏi gì. 



Sau đó tôi được Lê Khắc Duyệt cho biết là ông cố vấn đã gặp anh T. và 
nói với anh ta về tình hình chung và các điểm mà anh ta nêu ra. Im lặng, rồi 
Duyệt bảo: “Anh em lại tiếp tục làm việc với ông ấy thôi”. 

Hôm sau tôi bảo Lê Phước Thưởng và số anh em trong ban cải tạo qua 
thăm anh T. và qua câu chuyện gặp cố vấn Nhu mà hỏi chuyện, nhưng anh 
không nói gì. Sau đó, chúng tôi làm việc liên tục mấy tuần lễ liền. Nhưng 
vẫn không thu được kết quả nào. Tôi đã báo cáo cho Lê Khắc Duyệt biết và 
tiếp tục giam giữ anh T. Vài ngày chúng tôi lại đem anh ra làm việc”. Mãi 
cho đến ngày tàn của chế độ Diệm (1-11-63) anh T. không hề khai báo một 
lời nào. Việc không khai thác được anh T. ảnh hưởng rất không tốt đến số 
cán hộ chuyển hướng và cả chính sách này (chuyển hướng) của Đoàn công 
tác.” 

Chúng tôi xin kể thêm mấy sự việc mà Lê Văn Dư đã nói gọn là: “Việc 
không khai thác được anh T. ảnh hưởng rất không tốt đến số cán bộ chuyển 
hướng và cả chính sách này.” 

Nhiều cán bộ, Đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất đã ảnh 
hưởng đến những cán bộ và đồng bào yêu nước bị bắt, làm cho họ vững tin 
vào sự nghiệp cách mạng, tin vào đường lối đấu tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước của Đảng, đồng thời thấy rõ bộ mật giả dối, xảo quyệt 
của địch. Nhiều người chưa khai báo đã cưong quyết giữ vững khí tiết, đấu 
tranh đến cùng. Cả những người đã khai báo, chịu “chuyển hướng” cũng 
phải suy nghĩ lưong tâm thức tỉnh, họ hối hận và quay lại đứng vào hàng ngũ 
đấu tranh. Có một số được địch tin cậy coi là “chuyển hướng tốt” đưa vào 
phụ trách ban cải tạo, như các anh Đ., H., B., H., T,.. số này đầu tiên đấu 
tranh đòi địch phải công khai hoá các chính sách các lời hứa hẹn đối với số 
kháng chiến cũ, đấu tranh đòi thả những đồng bào yêu nước. Chúng bắt giữ 
không đủ chứng cứ; rồi lên mức cao là đấu tranh xóa bỏ chuyển hướng. 

“Ban chỉ đạo cán bộ Chuyển hướng” bị phân hóa và tan rã. Bọn cầm đầu 
“Đoàn công tác” đã ra tay đàn áp khống chế. Chúng lần lượt tách riêng từng 
người đưa về Huế để cô lập tại Tòa Khâm. Sau đó chúng đưa các anh đi biệt 
giam ở Chín hầm. 



Anh Đ. và nhiều người nữa đã trở lại chấp nhận cuộc đấu tranh khốc liệt 
với địch và cuối cùng đã hy sinh âm thầm trong một góc nào đó của khu biệt 
giam Chín hầm! 

Có những người khác bí mật tổ chức tập hợp lực lượng, thành lập chi bộ 
Đảng ngay trong trại Tòa Khâm để đấu tranh với địch như các anh Thuần, 
cán bộ tỉnh ủy Quảng Nam, anh Hoàng, tình báo khu 5, V. V... 

Nhiều người khác vẫn nuôi dưõng tinh thần căm thù giặc một cách kín 
đáo. Chờ khi có điều kiện móc nối lại với tổ chức cách mạng để lập công 
chuộc tội, tiếp tục làm người chiến sĩ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng 
giải phóng miền Nam. Trong cuộc đấu tranh đó, nhiều người đã thực sự trở 
về với cách mạng và lập công lớn. 

Anh Đ. khi mới chịu chuyển hướng, địch đưa vào “Ban chỉ đạo”, anh 
thuyết phục một cán bộ cấp dưới bị bắt hãy chuyển hướng. Anh cán bộ cấp 
dưới lựa lúc thuận lợi hỏi lại anh về chính sách của Ngô Đình cẩn sử dụng 
người kháng chiến: 

— “Hỏi thực anh, sao anh tin dữ rứa?” 

Anh Đ. gật đầu trả lời: 

— “Tin chớ! Chính Ngô Đình cẩn nói với tau mà. Tình hình chính trị bế 
tắc, muốn hay không chúng cũng phải làm và mình phải lợi dụng để tranh 
đấu.” 

Hon một năm sau, khi anh Đ. trở lại đấu tranh, bị chúng cô lập ở trại Tòa 
Khâm, người cấp dưới cũ có dịp gặp anh, anh lắc đầu tâm sự: Mình ngu quá, 
không ngờ hắn (địch) xỏ lá quá! Tau kẹt rồi, mầy coi chừng đừng để kẹt 
thêm. Gắng giúp được gì cho anh em tranh đấu thì giúp!”. 

Sự thật là số chịu chuyển hướng và chịu làm tay sai cho địch có nguyên 
nhân sâu xa trong tư tưởng là sợ chết, sợ tra tấn, cầu an nên khi địch đưa ra 
chính sách “chuyển hướng thì vội bám lấy, tô hồng thêm để làm lối thoát tự 
dối lòng và sĩ diện hão với anh em xung quanh. Nhưng rồi thực tế trần trụi 
không để anh yên” mọi sự dối trá xảo quyệt của địch sẽ rách nát, cuối cùng 
tất phoi bày ra bộ mặt thật phản động bán nước của chúng. Chúng o ép anh 



đến mức không thể chịu nổi. 

Và, quan trọng là luơng tâm anh, chút tích cục tiềm tàng trong ý thức sâu 
xa từ những ngày anh tham gia cách mạng, đã trỗi dậy. Dù nó bị đè nén, bị 
những thứ tiêu cục khống chế nhung vẫn có lúc nó trỗi lên. Tùy từng nguời, 
sụ trỗi dậy này khi đuợc những guơng sáng hay hoàn cảnh chung quanh 
khích lệ nó sẽ bùng lên thành sự hối hận mạnh mẽ có thể đua nguời ta từ bùn 
đen tội lỗi trở lại con đuờng chính nghĩa thực sự. 



Chương IV 


“TRẢ Tự DO” - MỘT THỦ ĐOẠN 

ĐẦY DI HẠI 


Cách sử dụng bọn đầu hàng phản bội để đánh phá cách mạng về lâu về 
dài của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung duới sụ chỉ đạo của Ngô Đình 
Cẩn có nhiều mức độ và thủ đoạn khác nhau. 

Sau khi khai thác nguời bị bắt để đánh phá kịp thời các co sở, các đuờng 
dây tổ chức và bắt những nguời có quan hệ mà nguời bị bắt có khả năng móc 
nối, Đoàn công tác thục hiện việc chuyển huớng những nguời bị bắt, những 
nguời đuợc chúng đánh giá là chuyển huớng tốt, chúng sử dụng vào bộ máy 
kìm kẹp của chúng trong các trại tập trung. Sau một thời gian trải qua khai 
thác và thử thách, sự nghi kỵ thuờng xuyên trong bọn phụ trách đoàn không 
còn co sở nữa, chúng lựa chọn để sử dụng rộng hon. Những kẻ đã lộ mặt 
phản bội, không còn khả năng móc nối đi sâu vào tổ chức cách mạng nữa 
chúng có thể chính thức tuyển dụng vào lực luợng cảnh sát, công an ngụy. 
Chúng tin rằng những kẻ mà có đầy tội ác này sẽ không có lối đi nào hon là 
dấn thân sâu vào tội ác gắn bó hoàn toàn số phận với số phận bọn chúng. 
Trong số này có những đứa đã leo lên đến cấp bậc Biên tập viên - tuong 
đuong đại uý-nhu Nguyễn Văn Mão (cán bộ tình báo khu 5 cũ). Năm 1962 
chúng tuyển dụng, năm 1970 đã là Trung tâm truởng trung tâm thẩm vấn Đà 
Nằng kiêm truởng ban điều hành công tác xâm nhập. Có những tên lên đến 
cấp bậc thiếu tá, nhu Nguyễn Đình Chon (cán bộ Thị ủy Huế cũ) làm sĩ quan 
thanh tra ngành đặc biệt thuộc bộ Chỉ huy cảnh sát Thủ đô (Sài Gòn). Hoặc 
Lê Khắc Lu, Trịnh Văn Hiển, Lê Đình Khôi... đều là sĩ quan cảnh sát. 

Sử dụng bọn phản bội thế này, chúng có ý tỏ ra dã thục hiện đúng chính 
sách đối với kẻ chuyển huớng nhu chúng đã hứa hẹn lúc ban đầu. Một số 
còn trở thành tay sai có đãi ngộ rõ ràng sẽ là miếng mồi nhử những tên phản 
bội đến sau; vừa có tác dụng giúp bọn này mau khai báo, mau chuyển huớng 



và mở cho chúng con đường đi, gây tâm lý đồng lõa, giảm mặc cảm tội lỗi. 
Một số khá đông, sau khi “chuyển hướng tốt.” Chúng trả tự do. Gọi là “trả tự 
do”, thực sự là chúng thả ra có điều kiện: phải tiếp tục làm tay sai cho chúng 
để đánh phá cách mạng. Với Đoàn công tác cũng như với chế độ Mỹ - Ngụy 
nói chung, những cán bộ và đồng bào yêu nước đã bị chúng bắt thì chúng 
quyết “chặt cầu trở về”. Dù ra khỏi trại giam, gọi là được trả tự do, nhưng 
khó lòng có tự do. Chúng quyết làm cho người cán bộ không còn có đường 
trở lại hàng ngũ cách mạng. Có những trường hợp người bị bắt không hề 
phản bội. vẫn trước sau giữ vững tấm lòng son với cách mạng chúng vẫn 
tìm mọi cách, bằng mọi biện pháp như công khai giao công việc dù anh nhận 
làm hay không, lập hồ so giả, lấy tên họ, lý lịch để ngụy trang cho những tên 
tình báo trong kế hoạch thật, hoặc đon giản là cho bọn cảnh sát, bọn phản 
bội năng lui tới, kéo đi cặp kè ngoài đường, vào hàng quán, để bôi đen thanh 
danh và làm cho quần chúng và tổ chức cách mạng nghi ngại. Hay chí ít 
chúng cũng dùng số này làm hỏa mù để che đậy, đánh lộn sòng nhằm trà 
trộn tay chân của chúng bí mật chui vào hàng ngũ cách mạng. 

Tất nhiên đó là ý đồ nham hiểm của kẻ địch; nhưng thực tế đấu tranh 
không tùy thuộc ý đồ của chúng! 

Tuy nhiên những việc làm của chúng đã và còn gây cho ta không ít khó 
khăn phức tạp. Chỉ riêng việc phân biệt, sàng lọc cho được đâu là thực chất, 
đâu là giả dối, đâu là vô tội, đâu là âm mưu ; người nào gian, kẻ nào ngay, ai 
tội nhiều, ai tội ít, mức độ mồi người ra sao trong số hàng chục vạn người bị 
bắt cũng đã tốn biết bao công sức, thời gian và cả những mất mát mới cho 
cách mạng trước mắt và lâu dài. 

Đoàn công tác đã bắt buộc, tất cả những người bị bắt trước khi được thả 
ra, phải qua một lớp huấn luyện và cải tạo. Người được thả phải cam kết 
bằng giấy tờ, dứt khoát từ bỏ lập trường Cộng sản, cam đoan cộng tác với 
địch, trung thành với đường lối quốc gia của Diệm. Mồi người phải tự đề ra 
kế hoạch công tác đánh phá cách mạng của bản thân sau khi ra tù. Ví dụ: Tôi 
nguyện sẽ báo ngay cho “Đoàn công tác” khi gặp một cán bộ, co sở cách 
mạng, hoặc có cán bộ nào đến tuyên truyền móc nối. Tôi hứa sẽ tìm biết địa 
chỉ, những mối liên hệ gia đình thân thuộc của cán bộ hiện đang tại địa 



phương để kịp báo ngay V. V... 

Bọn chúng lập hồ để theo dõi, quản lý từng người. Trong hồ đó có các 
bản khai báo, các nội dung công việc đã làm cho địch - có khi là việc địch 
giao dù không làm! Nội dung tờ cam kết gồm các phần: 

— Ghi ơn lượng khoan hồng tái tạo của cố vấn (Cẩn). 

— Cam kết từ bỏ Cộng sản, trung thành với quốc gia. 

— Cam kết làm mọi nhiệm vụ do cơ quan đặc biệt giao phó. 

— Tuyệt đối giữ bí mật cơ quan đặc biệt. 

Những người được trả tự do thường không được cấp giấy tờ gì cả. Có 
trường hợp nào chúng cấp giấy thì giấy đó có tiêu đề là “Đoàn công tác”, 
không có dấu không có giá trị pháp lý. Chúng muốn bắt lại lúc nào thì bắt. 
Nếu chúng lấy danh nghĩa Ty Công an cảnh sát Thừa Thiên cấp thì chúng 
ghi rõ thời gian phải trình diện - thường là một tuần hay nửa tháng - Chúng 
làm cho người được thả luôn bị theo dõi, quản thúc. Mỗi lần trình diện phải 
có chuyện mà nói như thế nào cho chúng vui lòng, khỏi chúng mè nheo 
phiền hà để còn yên thân kiếm sống, và chúng giới hạn nới tay trong lần 
tr ình diện sau. Bọn địch có ý thức trong việc làm này đế moi móc tin và sử 
dụng màng lưới tay chân rộng khắp các nơi. 

“Đoàn công tác” giao cho một số nhân viên bí mật theo dõi và đúc kết 
báo cáo qua các buổi tiếp xúc trình diện. Bọn này tỏ ra đắc lực bằng cách 
luôn thúc ép kẻ được “thả tự do “báo kết quả những công việc mật thám do 
chúng giao. Chúng luôn hăm dọa: Nếu trình diện không có tin gì sẽ bị bắt 
giam lại!”. 

Đối với một số phản bội có trình độ khá hơn, chúng tổ chức thành mật 
báo viên, cách liên lạc, quản lý chặt chẽ hơn. 

Chúng có thể định mục tiêu thì đưa số này vào hoặc tùy điều kiện có thể 
chúng cho từng tên tự đề xuất kế hoạch để chúng duyệt, rồi tự mình thực 
hiện kế hoạch đó dưới sự yểm trợ của cơ quan đặc biệt về mọi mặt. số này 
chúng cũng kiểm tra kỹ và bắt làm đủ mọi thủ tục cam kết trước khi thả thả 
tự do. 



“Đoàn công tác” tạo điều kiện sinh sống, kiếm nghề nghiệp thích hợp cho 
bọn này xã hội hoá để cấy vào những noi chúng thấy cần thiết. Thực tế là 
chúng đã gài vào tất cả những địa phưong, mọi ngành nghề và mọi co quan 
công, tu sở, các tổ chức quần chúng công khai hợp pháp. Những nguời về 
làm thuờng dân chúng lo cấp cho họ, giấy tờ tùy thân hợp pháp nhu thẻ kiểm 
tra, giấy cu trú, tờ khai gia đình, có khi cả giấy miễn quân dịch v.v... Chúng 
chọn cho số nguời này cả chồ ăn ở sao cho việc đi lại khỏi bị các co quan an 
ninh khác theo dõi. số vào co quan nhà nuớc thì chúng dùng quyền hành của 
văn phòng cố vấn chính phủ Nhu và cẩn buộc chính quyền (Ngụy) phải chấp 
nhận. Số nguời này truớc khi bị bắt đã làm việc ở đâu nay chúng cắm tại noi 
đó dù số này khi bị bắt đã bị co quan cũ sa thải theo thủ tục hành chính. Khi 
đã là mật báo viên bọn chúng trả tiền thù lao hàng tháng từ 3 đến 5 ngàn 
đồng (tiền ngụy). Chúng đài thọ cho các chi phí cần thiết nhu tiền nhà, tiền 
thuốc men, tiền tàu xe đi lại và các món chi tiêu xét là cần cho công việc. 

Liên lạc giữa bọn này và nhân viên điều khiển có quy định nhu cách đảm 
bảo bí mật. Có thể là theo định kỳ mỗi tuần một lần, địa điểm thay đổi luôn, 
lần gặp truớc quy định cho lần gặp sau. Thuờng chúng hay gặp ở quán cà- 
phê giải khát, noi nhiều nguời la cà ít ai để ý. Truờng hợp đặc biệt, tên tay 
sai có thể chủ động gọi điện thoại cho co quan mật vụ để quy định chỗ hẹn. 
Cán bộ điều khiển tuyệt đối không đuợc đến nhà mật báo viên. Khi gặp 
ngoài đuòng không đuợc chào hỏi nhau. Nói chung cách liên lạc là đon 
tuyến và bí mật tuyệt đối. Duong Văn Hiếu giao cho Phan Khanh phụ trách 
công việc này. 

Phuong châm của chúng đề ra là : 

— Đi sâu, leo cao. 

— Tinh vi, gọn gàng. 

— Tuyệt đối giữ bí mật. 

“Đoàn công tác” rất coi trọng khâu giáo dục, bảo vệ, giữ gìn lục luợng 
tình báo viên của chúng dựa vào những lý lẽ sau: 

“Lực lượng phản giản của ta gồm những người chọn lọc trong sổ cản bộ, 
cơ sở Việt cộng, chuyển hướng, có điều kiện hoạt động phản gián, có nhiều 



quan hệ với cộng sản, biết nhiều cơ sở tổ chức Việt cộng, hoặc trước kia có 
nhiều thành tích làm cho địch tin cậy và phải có giác ngộ vững chắc chính 
nghĩa quốc gia. 

Đe lực lượng đó có thể phục vụ đắc lực lâu dài, ta phải nắm chắc và luôn 
luôn theo dõi giảo dục phối hợp với khống chế. 

Lực lượng đó là lực lượng chủ yếu của ta và địch thường cổ định trong 
nhận thức cho rằng những người được chủng giảo dục, dù có vào tù ra tội 
vẫn trung thành với chủng và dần dà chủng sẽ điều tra, theo dõi bắt liên lạc 
đê giao công tác trở lại. Vậy đê địch không thê phân biệt được thật giả, ta 
phải có kế hoạch bảo vệ giữ kín lực lượng.., cụ thể là ta sẽ tập trung một sổ 
tù ở các nhà lao và phóng thích một lượt với lực lượng phản giản của ta. 
Mỗi người do ta bố trí công tác sẽ tùy hoàn cảnh riêng của mình mà trở lại 
đời sống bình thường, dĩ nhiên ta có kế hoạch liên lạc, giáo dục, hướng dẫn 
họ ”. 

(Trích “Kế hoạch công tác phản gián của “Ban điều tra chính trị đặc biệt 
'số 95/ĐCT/ĐB/MT”- Đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Lê Văn Du ký 
tháng 12/1958).” 

Ý đồ của chúng là tạo khả năng để móc nối liên lạc, với cán bộ và tổ chức 
của cách mạng để xâm nhập trở lại. Hoặc thấp hon là theo dõi, mật báo 
những tin và hoạt động của cách mạng trong khu vục tình báo viên chịu 
trách nhiệm. Đe làm công việc này, Đoàn công tác chú ý chọn những nguời 
bị bắt làm mật báo viên với các tiêu chí sau đây : 

— Chua bị lộ hoặc bị lộ nhung còn có khả năng gây lại đuợc tín nhiệm 
với tổ chức cách mạng. Có khi chỉ bị lộ trong phạm vi nhỏ. 

— Nguời có một địa vị để đuợc tin tuởng hoặc có vị trí công tác quan 
trọng, còn giữ đuợc đuờng dây liên lạc với tổ chức cách mạng, biết nhiều 
cán bộ, co sở liên hệ còn tái đào hoặc có quan hệ tổ chức, tình cảm với 
những cán bộ cách mạng quan trọng, có uy tín, có chức vụ lớn đang hoạt 
động bên cách mạng. 

Thông thuờng, sau khi làm xong các thủ tục “trả tự do”, bọn mật báo viên 
này tìm cách ổn định noi ăn ở làm việc ngay. Sau đó chúng sẽ rà lại các co 



sở cũ, dò hỏi các hộp thư, trạm giao liên cũ để lần tìm dấu vết của tổ chức 
cách mạng. Khi đã phát hiện được tổ chức hoặc đường dây liên lạc nào của 
tổ chức cách mạng, tên mật báo viên sẽ gửi thư xin tiếp xúc, chủ động báo 
cáo tình hình bị bắt, bị giam giữ và đã đấu tranh giữ vững khí tiết như thế 
nào (việc này co quan đặc biệt đã chuẩn bị trước cho đưong sự) và xin được 
nhận công tác trở lại. 

Nhiều trường hợp bọn mật báo viên này được địch bố trí trở lại nằm vùng 
bí mật theo dõi những người tiến bộ trong khu vực mà chúng tình nghi là 
những co sở của tổ chức cách mạng. Chúng sẽ tìm cách lân la gần gũi, tạo 
cảm tình, thân mật với số này. Qua tiếp xúc, chúng làm như vô tình, tỏ thái 
độ bất mãn với ngụy quyền, nêu cao lòng căm thù với địch vì những lý do cụ 
thể đã chịu đựng trong thời gian bị tù và tất nhiêu là tỏ ra tiến bộ, tin tưởng 
đường lối cách mạng. Mục đích của chúng là làm sao để được tổ chức Cách 
mạng móc nối cho tiếp xúc hoạt động. 

Trong tình hình phong trào cách mạng miền Nam đang phát triển mạnh, 
lôi cuốn hàng vạn đồng bào yêu nước thuộc mọi tầng lớp, mọi chính kiến 
vào cuộc đấu tranh chống Mỹ, giải phóng đất nước, việc thẩm tra, soát xét tư 
cách phẩm chất của từng người là rất khó đối với tổ chức cách mạng. Nhiều 
địa phưong nhất là ở các đô thị, vùng tạm chiếm sâu, chúng ta không có điều 
kiện, có thể nói là không thể làm công việc thẩm tra chặt chẽ tư cách các 
thành viên trong tổ chức được, vì vậy thủ đoạn thâm hiểm này của chúng đã 
đạt tới kết quả là gây cho cách mạng những tổn thất không ngờ trước mắt và 
có thể lâu dài. 

Tuy nhiên nhờ sự cảnh giác trăm tai ngàn mắt của cán bộ và đồng bào 
yêu nưóc, nhiều âm mưu của chúng đã thất bại, nhiều tình báo viên của 
chúng được cài cắm công phu đã bị phía cách mạng vô hiệu hóa. 

TKĐ. kỹ sư, trưởng ty công chánh là co sở tình báo của anh Nh (cán bộ 
của co quan tình báo cách mạng). Đ. bị “Đoàn công tác” bắt năm 1959 sau 
vụ chúng bắt hụt anh Nh. khi anh mang vỏ bọc là đốc công của Ty Công 
chánh Bình Tuy dưới quyền của T. K. Đ.. đang phụ trách một công trường ở 
huyện Trúc Linh để điều khiển các đầu mối tình báo, trong đó có Đ. Sau khi 
chuyển huớng, nhận nhiệm vụ của “Đoàn công tác” phục bắt anh Nh. nhưng 



không bắt được. Năm 1960 Dương Văn Hiếu can thiệp chính quyền Ngụy 
đưa T.K Đ. trở lại làm việc ở Bộ Công chánh Sài Gòn với nhiệm vụ phục 
chờ anh Nh. vỏ quýt dày có móng tay nhọn, biết thủ đoạn của địch ta đã kịp 
thời đối phó. Đ. không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ này - Ngoài ra “Đoàn 
công tác” còn giao cho Đ. việc theo dõi hoạt động của màng lưới gián điệp 
của tòa Đại sứ Pháp ở Sài Gòn vì Đ. có chân trong Hội Câu lạc bộ Pháp ở 
đường Hồng Thập Tự. Đ. cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết với nhiều 
nhân viên tòa Đại sứ Pháp. 

Ở Bộ Công chánh, Đoàn công tác còn cài các tên khác như N.S.T. kỹ sư, 
Trưởng ty Công chánh Phan Thiết, cơ sở của tình báo khu 5, bị bắt năm 
1958 ; Nguyễn M. Đ. cán bộ tình báo vào Nam năm 1954 trong phong trào 
di cư, bị bắt năm 1958. Sau chuyển hướng, làm việc trong Ban cải tạo tại trại 
Tòa Khâm. Khi được “trả tự do”, Dương Văn Hiếu can thiệp cho y trở lại 
làm công chức ở công sở cũ của y (là Bộ Công chính Sài Gòn). Bọn Ngụy đã 
trả cho M.Đ đủ số tiền lương của y trong hai năm, suốt thời kỳ bị bắt. 

Trong giới giáo sư, sinh viên, Đoàn công tác cũng trả tự do để cài khá 
nhiều mật báo viên loại này như các anh, chị N.A; B.M.,.. 

Giới ký giả, văn nghệ sĩ luôn luôn là một lực lượng xã hội quan trọng. Nó 
là mũi tấn công có hiệu quả của các lực lượng đối lập nhằm chống lại chế độ 
gia đình trị phản động Ngô Đình Diệm. Cho nên Đoàn công tác đã cài khá 
nhiều tay chân trà trộn vào đội ngũ này. Bọn này vừa là mật thám, vừa là bồi 
bút, chúng viết cho tờ “Thời sự” là tờ báo do Dương Văn Hiếu bí mật lập ra 
theo chủ trương và sự bảo trợ của Ngô Đình Nhu. 

Trong số này có những điển hình như M. L, cán bộ Thủ Biên soạn giả cải 
lương, bị bắt năm 1959. Sau khi “chuyển hướng” M. L được Dương Văn 
Hiếu cử làm trưởng ban văn nghệ tại trại Lê Văn Duvệt. Ban văn nghệ này 
tập hợp những người bị bắt có khả năng kịch nhạc, hát để thành lập Đoàn 
văn nghệ Lê Văn Duyệt. Họ sáng tác để trình diễn tác động tâm lý chiến 
trong trại. Đã nhiều lần, Dương Văn Hiếu đưa đoàn này ra diễn công khai ở 
các rạp Sài Gòn để phát huy tác dụng tuyên truyền chống cộng. Trong số các 
vở sáng tác của M. L đáng để ý là vở cải lương “Chỉ một đêm thôi”. M. L đã 
ăn cắp cốt truyện trong vở “Bạch Mao nữ” của Trung Quốc rồi nh ồi nhét nội 



dung chống cộng nhằm xuyên tạc cuộc đấu tranh giai cấp của cách mạng Vô 
sản. Năm 1960 Duơng Văn Hiếu thả “tụ do” cho M.L để gài y vào làm mật 
thám trong giới sân khấu, soạn giả Sài Gòn. Nhiệm vụ của M.L là theo dõi 
phát hiện các loại hoạt động và các co sở của cách mạng trong giới trí thức, 
văn nghệ sĩ. Sau đảo chính lật đổ Diệm 1-11-1963, M.L vẫn tiếp tục hành 
nghề soạn giả cho các đoàn cải luong ở Sài Gòn. Sau nữa M.L đội lốt ký giả 
làm Tổng thu ký tờ nhật báo “Độc lập”. Suốt thời gian này y vẫn là cộng tác 
viên của khối cảnh sát đặc biệt Ngụy. 

T.s là cán bộ tình báo, đuợc phái vào Nam theo phong trào di cu sau hiệp 
định Gionevo (1954). Đã có vỏ bọc là nhân viên phòng thông tin Mỹ (USIS) 
ở Sài Gòn nhung T.s bị “Đoàn công tác” bắt vào năm 1958. Sau khi “chuyển 
huớng “Duong Văn Hiếu giao cho T.s làm truởng ban tuyên huấn. Trong hệ 
thống sử dụng “cán bộ chuyển huớng” tại trại Lê Văn Duyệt Sài Gòn. Năm 
1961 Duong Văn Hiếu trả “tự do “để cài T.s vào giới ký giả với bút hiệu là 
T.Q, B.N.T, T.s và thuờng xuyên viết các bài bình luận thời sự, xã luận cho 
các nhật báo “Ánh sáng”, báo “Thời sự” của Ngô Đình Nhu cho tay chân lập 
ra. Tháng 5 năm 1963 T.s đuợc Duong Văn Hiếu cho đi tham quan một số 
nuớc chu hầu nhu Đài Loan, Nam Triều Tiên để học tập chống cộng, trong 
phái đoàn “ký giả miền Nam Việt Nam”. Sau đảo chính lật Diệm 1-11-1963, 
T.s vẫn tiếp tục hành nghề ký giả, tiếp tục làm mật báo viên cho khối cảnh 
sát đặc biệt Ngụy. 

Theo kế hoạch thì bằng thủ đoạn “trả tự do”, Đoàn công tác đã tạo đuợc 
một màng luới tình báo rất sâu rộng đến tận co sở các địa bàn ở nông thôn 
thành thị, trong mọi tầng lớp nhân dân, trong mọi tổ chức đoàn thể hợp pháp 
và bất hợp pháp của phía cách mạng. 

Song kết quả chúng thu luợm đuợc không nhu chúng mong muốn. Rời 
khỏi bàn tay sắt kìm kẹp của chúng, nhiều tình báo viên đã cao chạy xa bay 
không chống lại cách mạng. Một số khác bị mất liên lạc vì khi chế độ Diệm 
bị lật đổ, nhóm đảo chính không tiếp nhận đuợc trọn vẹn công việc của 
“Đoàn công tác”. Và cái chính là tinh thần cảnh giác và sức mạnh tổng hợp 
của phong trào cách mạng đã vô hiệu hóa bọn chúng và tất nhiên không ai 
dám nói là không còn những truờng hợp chúng đã thành công trong thủ đoạn 



chui sâu leo cao để ngầm phá cách mạng và chờ co hội. 

Nổi bật lên trên cái nền là thủ đoạn tình báo diện địa có tính chiến luợc 
đó, cái nguy hiểm và thâm độc hon nữa của Đoàn công tác là móc nối, gài 
nội gián đánh thẳng vào nội bộ của tổ chức cách mạng bằng các chiến dịch 
tình báo đuợc chuẩn bị về nghiệp vụ rất công phu. 

Để bạn đọc thấy rõ âm mua thủ đoạn của địch cùng với khả năng và 
những hạn chế của nó, chúng tôi trích duới đây bản tổng kết “k inh nghiệm 
thành công và thất bại, trở ngại, khó khăn trong công tác tình báo-phản gián 
“của địch ở miền Trung, noi sào huyệt của “Đoàn công tác”. 

I - Kin h nghiệm thành công 

1 - Hiểu địch một cách có hệ thống và chính xác do đó đã đánh địch đúng 
huớng và kịp thời. 

Nguyên tắc của công tác tình báo là biết địch, biết ta. Sụ hiểu biết về địch 
ở đây phải đạt đến một trình độ nắm vững đuờng lối, âm mưu cùng tổ chức, 
phuong pháp hoạt động Việt cộng, cộng thêm với một luới co sở tình báo bề 
rộng bảo đảm phát hiện tình hình hoạt động mọi mặt của địch kịp thời là 
những yếu tố giúp cho việc đặt kế hoạch tình báo chính xác và giá trị. 

Dần chứng rõ rệt là: 

Trong chiến dịch “Bến Đèn” tháng 3, năm 1960, khi đuợc mật báo viên 
phát hiện về sụ xuất hiện của cán bộ Việt cộng võ trang ở vùng núi sâu 
Huong Trà, trong số đó có tên Lê Phuớc Quý, ta đã nhận định ngay về 
phuong huớng hoạt động của địch cùng giá trị và tổ chức của tổ võ trang 
này. Do đó đã xây dụng tình báo viên chắp nối kịp thời liên lạc Việt cộng 
dẫn dụ Lê Phuớc Quý về đồng bằng bắt sống. Nhờ biết đuợc tổ chức của 
địch nên đã nhận định, chính xác, truy kích ngay tiêu diệt cả co quan đầu não 
của bộ phận tỉnh ủy Thừa Thiên Việt cộng phụ trách ba huyện miền Bắc 
(trong số bị ta tiêu diệt có một tỉnh ủy viên và một cán bộ văn phòng tỉ nh 
ủy). 

— Nắm đuợc âm mưu Việt cộng lừa thanh niên và loại cựu cán bộ quân 
sụ của chúng để bổ sung vào lục luợng võ trang, ta đã bí mật xây dụng nằm 



chờ số đông tình báo viên thuộc loại trên. Kết quả đã thành công trong chiến 
dịch “La Chữ” (phóng tình báo viên-một cựu thôn đội truởng dân quân - lên 
núi theo Việt cộng). Chiến dịch 44 (xây dụng thanh niên đi rú đều chắp nối 
đuợc liên lạc Việt cộng, có tình báo viên đã thoát ly địa phuong, xâm nhập 
đuợc vào hàng ngũ Việt cộng). 

— Phát hiện đuợc chủ truong mới nhất của Việt cộng luồn sâu về những 
vùng so hở của ta ở đồng bằng để phát triển co sở, ta đã bố trí tình báo viên 
nằm chờ và kết quả bắt sống tên Lê Kim Chèo (tháng 5-1962) phó bí thu 
huyện ủy Việt cộng Huong Trà. 

2 - Vận dụng chính sách khoan dung của Tổng thống cùng chính sách 
chiếu cố đãi ngộ với tình báo viên lấy tranh thủ chính trị làm mục tiêu chủ 
yếu để đào tạo xây dụng tình báo viên khoi sâu công tác. 

Hầu hết các tình báo viên đã đuợc xây dụng đều là thành phần ít nhiều 
liên quan về tổ chức hoạt động Việt cộng trong thời gian chiến tranh cũng 
nhu sau đình chiến (cựu đảng viên, cựu co sở...) và đây cũng là đối tuợng 
Việt cộng nhằm tranh thủ để chắp nối tổ chức hoạt động cho chúng. 

Căn bản vấn đề phải giải quyết là co sở chính trị lập truờng và tu tuởng 
các tình báo viên. Đi vào thục tế, những tình báo viên có tác dụng cao đều là 
những thành phần đuợc Việt cộng giáo dục sâu sắc trung thành với lý tuởng 
chính trị của họ, do đó ta phải vận dụng đúng mức đuờng lối chính sách của 
chế độ để cải tạo giáo dục, động viên cao và liên tục tinh thần yêu nuớc để 
đả phá mọi tuyên truyền xuyên tạc của Việt cộng, lấy giác ngộ chính trị làm 
căn bản để củng cố tinh thần và nâng cao tác dụng công tác cho tình báo 
viên. Đi đôi với tinh thần giác ngộ chính trị, trong phuong pháp công tác 
phải đặt vấn đề khống chế sử dụng trong truòng hợp cần thiết. 

Có 3 huớng tuyển dụng tình báo viên ; 

— Lụa chọn trong thành phần Việt cộng bị bắt những đầu mối có tác 
dụng gấp rút khai thác sụ việc, tranh thủ giáo dục bố trí công tác trở về để 
chắp nối tổ chức hoạt động Việt cộng. Kinh nghiệm sử dụng loại này có thể 
đạt kết quả tốt nếu ta đảm bảo đuợc bí mật, đừng ăn non bắt bớ những co sở 
liên quan mà đầu mối này đã khai báo. (Đã thành công trong vụ Nguyễn Thị 



Thế ở Tuy Phước, Bình Định; tiêu diệt 2 cán bộ huyện ủy Việt cộng). 

— Do kết quả công tác tình báo hoặc khai thác phát hiện được thành phần 
có liên hệ Việt cộng chính xác hoặc nghi vấn ta bí mật xây dựng. Khai thác 
sự việc theo yêu cầu từ mức độ thấp lên cao. Thuyết phục, giáo dục và xây 
dựng thành tình báo viên. 

Cách tuyển dụng này bảo đảm được bí mật và trong kinh nghiệm thực tế 
đã thu đạt những thành công tốt: Nội vụ chiến dịch tiêu diệt Lê Tham phó bí 
thư huyện ủy Việt cộng Nam Hòa (1/1962) và Phú Lộc đánh tình báo viên 
lên núi xâm nhập hàng ngũ Việt cộng rồi trở về (12/1961). 

— Xây dựng tình báo viên bố trí nằm chờ ở một số vị trí xung yếu, hoặc 
do tin tức tình báo viên phát hiện tình hình tổ chức cán bộ Việt cộng xuất 
hiện, xây dựng tình báo viên dựa theo quan hệ hợp pháp làm ăn tranh thủ 
chủ động tìm liên lạc Việt cộng. 

Thả nh công nội vụ mới đây nh ất 5/1961; bắt sống tên Lê Kim Chèo đã 
chứng minh điều đó. Ta đã nhận định đúng tầm quan trọng của vị trí và xây 
dựng tình báo viên bố trí nằm chờ (thuộc loại cựu đảng viên tin cậy cũ của 
Việt cộng nhất định trong bước đầu Việt cộng phải tìm đến để nắm t ình 
hình). 

3 - Chỉ đạo chặt chẽ về tư tưởng: đặt nặng vấn đề thường xuyên nâng cao 
quyết tâm công tác của tình báo viên. 

Sự quyết tâm công tác của tình báo viên quyết định thành bại của chiến 
dịch. Trong điều kiện ăn ở, hoàn cảnh sinh sống của tình báo viên, đặc biệt 
đối với loại có tác dụng tốt tiếp xúc với Việt cộng chặt chẽ ít nhiều chịu ảnh 
hưởng về sự giáo dục, tuyên truyền của Việt cộng, do đó tư tưởng và tâm 
trạng họ nẩy sinh nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến lòng quyết tâm 
công tác. Chỉ đạo phải đặt nặng vấn đề giáo dục, trang bị cho co sở một trình 
độ lý luận và nhận thức khả dĩ vượt lên trên mọi ảnh hưởng, đả phá mọi luận 
điệu xuyên tạc của Việt cộng. 

Đồng thời trong chính sách chiếu cố đãi ngộ cán bộ chỉ đạo phải kiên trì 
nhẫn nại hòa đồng thông cảm để giúp đõ cho tình báo viên giải quyết mọi 
khúc mắc về tình hình tâm lý công tác, xây dựng một ý thức gắn bó sống 



chết với nhau để đảm bảo và nâng cao thường trực lòng quyết tâm công tác 
của tình báo viên. Tác phong công tác của cán bộ chỉ đạo là một, điều kiện 
tốt để kích động lòng tin tưởng của tình báo viên (làm việc với ý thức nhiệt 
thành, không kể giờ giấc ngày nghỉ) tận tình chiếu cố giúp đõ đời sống vật 
chất và tinh thần tình báo viên. 

4 - Phưong hướng và lề lối tổ chức khéo léo, đảm bảo bí mật công tác cho 
tình báo viên. 

Bí mật là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công cho một chiến dịch. Từ 
phưong thức tuyển dụng đến diễn biến công tác thường xuyên, lề lối gặp gõ 
giữa cán bộ chỉ đạo và tình báo viên phải làm sao bảo đảm được bí mật đến 
mức cao độ mới tránh được sự đổ gẫy của một chiến dịch có thể dẫn đến kết 
quả nguy hại trực tiếp cho sinh mệnh của tình báo viên. 

Nguyên tắc mà Ty tôi đã giải quyết về sự gặp gõ và trao đổi công tác tình 
báo viên phải trực tiếp với văn phòng Ty đặc trách công tác tình báo để chịu 
sự chỉ đạo công tác. Bên cạnh đó có bộ phận phụ trách tình hình chung từng 
quận, tổ chức và lãnh đạo lưới tình báo bề rộng có trách nhiệm bí mật thẩm 
tra để xác nhận các phát hiện về tình hình có liên quan. Phưong pháp quy 
định và tổ chức này đảm bảo được bí mật công tác cho tình báo viên đồng 
thời có tác dụng kiểm tra giúp cho lề lối chỉ đạo thêm sắc bén. 

II - Kinh nghiệm thất bại 

(Bản tổng kết dẫn một loạt chiến dịch thất bại rồi đi sâu phân tích). 

— Sự giáo dục về tư tưởng của ta chưa đi đôi với tranh thủ tình cảm cao 
độ để địch lợi dụng tình cảm gia đình, dùng tiền bạc mua chuộc gây tâm 
trạng cầu an trốn tránh công tác của tình báo viên. 

Đối tượng co sở của Việt cộng nhằm xây dựng phần đông dựa vào số có 
quan hệ tình cảm gia đình hoặc liên quan tổ chức hoạt động cũ. 

Do đó đối với các tình báo viên của ta được tuyển dụng nằm trong loại 
này, đi đôi với sự giáo dục về tư tưởng giác ngộ chính nghĩa quốc gia để họ 
tin tưởng công tác. cần phải có một sự tranh thủ và giải quyết căn bản về 
quan hệ tình cảm, động viên tinh thần chính sách để quyết tâm công tác. 



Thất bại trong chiến dịch “Lộc tu”(10/1960) là do ta chưa triệt để vận 
dụng nguyên tắc trên với tình báo viên là một đảng viên cũ trung kiên đồng 
thời có bà con (anh vợ) với bên bí thư Huyện ủy Việt cộng địa phưong. 

Ta đã xây dựng đúng hướng đón chờ liên lạc Việt cộng. Nhưng khi gặp 
được Việt cộng là tình báo viên bị mua chuộc về tình cảm, cùng lúc đó tên 
Bí thư Huyện ủy nhận thấy hoàn cảnh gia đình tình báo viên thiếu thốn, đem 
cho 2.000 đồng thì tình báo viên ta xiêu lòng hẳn, giấu nhèm sự việc, không 
về báo cáo cho ta (nhưng không báo cáo cho địch công tác ta giao phó vì lý 
do cầu an duy trì thái độ hai mặt). Sau khi thẩm tra được ta đưa biên tập viên 
về kiểm điểm, chuyển hướng kế hoạch, nhưng mất tác dụng vì địch đã cảnh 
giác cắt liên lạc. 

— Đối với các tình báo viên đánh lên núi xâm nhập vào hàng ngũ Việt 
cộng hoạt động phải chuẩn bị kỹ về ý thức chịu đựng gian khổ, vấn đề tình 
cảm gia đình để đảm bảo đi sâu ăn lớn. 

Kinh nghiệm chiến dịch “Phú Lộc”(15/61) kết thúc với một kết quả hạn 
chế (không bắt sống và tiêu diệt được cán bộ Việt cộng) là do ta thiếu sự 
chuẩn bị đầy đủ cho tình báo viên ý thức trên. 

— Do ý thức nôn nóng đã dùng cán bộ công khai tiếp xúc với tình báo 
viên ở địa phưong (mặc dù đã có kế hoạch hợp pháp hóa) nên để lộ liễu, địch 
cảnh giác cắt liên lạc. Ta thiếu tiền để tuyển dụng nhân viên chìm để sử dụng 
trong các công tác liên hệ với tình báo viên địa phưong bảo đảm bí mật. 

Kinh nghiệm chiến địch “Văn Xá”, tình báo viên ta đã tiếp xúc được với 
một Huyện ủy viên thường về gây co sở nhưng đã bị cảnh giác cắt đứt liên 
hệ. Ta truy sâu thẩm tra mới biết vì lý do bị lộ. 

“Đoàn công tác” vạch ra những nguyên nhân gây khó khăn trở ngại chính 
hạn chế sự phát triển công tác của chúng là do thiếu tiền để chi tiêu, chất 
lượng tình báo viên yếu không đáp ứng được nhiệm vụ đòi hỏi... 

Quả thật nhiều tình báo viên của chúng lên núi sống trong hàng ngũ cách 
mạng một thời gian thì bị lộ hoặc đã trốn về. Vì vậy, nhiều kế hoạch tình báo 
của chúng bị phá tan hoặc bị bỏ lửng vì tình báo viên mất tác dụng và rất 
nhiều tình báo viên của chúng ra đi như ném xuống vực, không bao giờ trở 



lại. 

Tuy nhiên, trong thế chống đỡ một cách điên cuồng, quyết liệt với phong 
trào cách mạng ngày càng lên cao từ hoạt động bí mật, hợp pháp đến phong 
trào đồng khởi rồi đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang ngày càng lan rộng 
mạnh mẽ trên khắp miền Nam, để giữ lấy sự sống còn cho chế độ, Đoàn 
công tác đã tung ồ ạt hàng loạt tình báo viên sang phía cách mạng. Chúng đã 
gây cho ta những khó khăn tổn thất nhất định. Và có lẽ hậu quả của nó còn 
đòi hỏi chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác không những bây giờ mà còn cả 
ở trong nhiều năm tới. 



Chương V 


KẾ HOẠCH NỘI GIÁN 


Cuối năm 1961, đầu 1962 ở các xã Huơng Chữ, Huơng Bằng, Huơng Phú 
thuộc huyện Huơng Trà của Thừa Thiên, một số nhân dân làm nghề đốt than, 
đốn củi khi lên rừng họ hay gặp cán bộ cách mạng và thuờng đuợc cán bộ 
tuyên truyền giải thích đuờng lối, chủ truơng của cách mạng. Một số nguời 
đuợc cán bộ chú ý xây dụng làm cơ sở nắm tình hình. 

Trong số những nguời dân lên núi, có vài kẻ xấu đã về báo cáo lại với 
Công an Ngụy sụ việc đã xảy ra Đoàn công tác tỏ ra nhạy cảm, chúng liền 
phái nhân viên công an mật về địa bàn, ngầm theo dõi tình hình và xây dụng 
tai mắt của chúng. Khi thấy có cơ hội và có điều kiện thuận lợi, “Đoàn công 
tác” liền xây dụng kế hoạch xâm nhập vào nội bộ cách mạng. 

Một kế hoạch điển hình thuộc loại này mang tên là “4H - La Chữ” đã 
đuợc triển khai, Lê Văn Du cùng Lê Khắc Lu một cán bộ tình báo chuyển 
huớng đặc trách tình báo cánh Bắc Huế, đã sàng lọc trong số nguời làm than 
củi để tuyển chọn một số tình báo viên, ở xã Huơng Phú (Huơng Trà) có các 
tình báo Viên sau đây : Trần Hoa sinh năm 1933 bí danh Nguyễn Huệ, bí số 
H.15. Truờng Trọng, si nh năm 1940, bí danh Nguyễn Hình, bí số H.16, Võ 
Loan sinh năm 1921, bí danh Nguyễn Hiền, bí số H.17. Truông Sử, sinh năm 
1935, bí danh Nguyễn Hồ, bí số H.126 và Lê Quang Cháu sinh năm 1930 tại 
thôn La Chữ, xã Huơng Chữ, bí danh Nguyễn Huân, bí số H. 129. 

Trong thời gian ngắn, từ 1 tháng 1 năm 1962 đến cuối tháng 2 năm 1962 
chúng tung 5 tình báo viên này trà trộn vào số nguời đi rừng lấy củi, đốt than 
cốt tiếp xúc với cán bộ cách mạng để thu nhặt tin hoạt động của cách mạng 
và theo dõi tình hình chung về báo cho cơ quan tình báo của Du, Lự. 

Các tình báo viên này đuợc chọn trên cơ sở những nguời trong kháng 
chiến chống Pháp, đã có ít nhiều hoạt động cách mạng ở địa phuơng, tham 
gia dân quân du kích, có nguời là đảng viên. Họ đã bị phát hiện và quản chế 



trong phong trào “tố Cộng“, và đã chịu ly khai, đầu hàng. Trong số này có 
nguời còn có quan hệ họ hàng hay quen biết với những cán bộ cách mạng 
đang hoạt động. Bởi vậy bọn này rất dễ dàng tiếp cận cán bộ về hoạt động, 
có nguời đuợc cán bộ tin cậy xây dụng thành co sở. 

Bọn chúng nhanh chóng phát hiện một số cán bộ quân đội của trung đoàn 
101 (cũ) trở về hoạt động nhu các anh Huỳnh Cây, Nguyễn Phú... Những 
công việc cán bộ giao cho co sở nhu nắm tình hình hoạt động quân sụ của 
địch, lập danh sách tề ngụy từ liên gia truởng đến cấp xã ; hoặc việc cán bộ 
tổ chức cho số dân đi làm rừng thành từng tổ, nhóm .. chúng đều báo cáo cho 
địch. Căn cứ vào các tin này, địch đã chuẩn bị mọi kế hoạch để đối phó lại 
với ta. Đáng chú ý là bọn Du, Lự biết đuợc chủ truong của cách mạng vận 
động thanh niên thoát ly tham gia cách mạng. Chúng liền vạch kế hoạch, 
đánh các tình báo viên của chúng vào các tổ, nhóm làm rừng để tạo điều kiện 
xâm nhập hoạt động nội gián trong hàng ngũ cách mạng. Thời gian chuẩn bị, 
chúng huớng dẫn cho 5 tình báo viên nói trên cách khai thác tình hình, tin 
tức và bồi duõng, huấn luyện kịp thời để nâng dần trình độ nghiệp vụ và quy 
uớc cách gặp gõ, giao thông liên lạc để khi có điều kiện là đánh tình báo đi. 
Ngày 16 tháng 5 năm 1962 theo yêu cầu của cán bộ ta, đua nguời địa 
phuong thoát ly, chúng đánh Lê Quang Cháu vào căn cứ. Truớc đó, ngày 2 
tháng 4 - 1962 chúng đã đánh Truông sử cả hai nguời này đều lọt vào lực 
luợng vũ trang huyện Huong Trà. Để liên lạc với hai tên nội gián này, địch 
sử dụng các liên lạc là Trân Xuân Là, bí danh Nguyễn Hảo - là bố vợ của 
Truông Sử - để liên lạc giữa Truông Sử và cán bộ điều khiển. Dùng hai 
nguời có bí danh là Nguyễn Hề, Nguyễn Hà để liên lạc giữa Lê Quang Cháu 
với cán bộ điều khiển. Tháng 8 năm đó, Nguyễn Hề đi rừng gặp Lê Quang 
Cháu ba lần về chỉ nói lại với bố của Cháu mà không báo cáo với bọn công 
an điều khiển nên chúng đã bắt giữ Nguyễn Hề để thẩm tra, còn Nguyễn Hà 
chúng vội chuyển qua một kế hoạch khác. Từ đó việc liên lạc của tình báo 
viên Lê Quang Cháu với địch coi nhu bị gián đoạn. 

Tuy nhiên những năm sau co quan tình báo địch vẫn tiếp tục đánh tình 
báo viên sang hàng ngũ cách mạng trong phạm vi kế hoạch “4H - La Chữ”. 
Năm 1964 các tình báo viên Trần Hung Thảo, bí danh Nguyễn Hú bí số 
H.18, quê ở xã Huong Phú và Trần Xuân Phò, bí danh Nguyễn Hò, bí số 



H.19 quê ở xã Hương Chữ, được sắp đặt sẵn để liên lạc với Võ Loan (H.17). 
Cũng thời gian này, Võ Loan đã giới thiệu cho tình báo Ngụy hai cộng tác 
viên mới là Đặng Sơn đặt bí danh là Đặng Hơn, và Trần Mậu Anh đặt bí 
danh là Trần Hanh... 

Đêm 14 tháng 1 năm 1965 cán bộ ta đưa Võ Loan (H.17) thoát ly lên hậu 
cứ. Như vậy, con bài đã chuẩn bị chu đáo của địch được phóng đi đúng như 
kế hoạch dự kiến! Các t ình báo viên Trần Hưng Thảo (H.18) và Trần Xuân 
Phò (H.19) trở thành liên lạc của Võ Loan với trưởng lưới tình báo ngụy. 
Lúc này chế độ Diệm đã đổ, cơ quan “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung 
“không còn nữa, Lê Văn Dư bị tống giam như kế hoạch “4H - La Chữ” vẫn 
tiếp diễn dưới sự điều khiển của Ban sưu tập của cảnh sát đặc biệt Thừa 
Thiên. 

Suốt từ 1961 đến 1965, mười tình báo viên của địch tung ra hoạt động 
rộng rãi, trong địa bàn huyện Hương Trà. Ban chỉ huy tình báo ngụy phát 
triển và bổ sung dần tình báo viên cho kế hoạch theo nhu cầu từng thời gian 
để nuôi dưỡng kế hoạch. Làm như vậy chúng có thể phát huy tác dụng trước 
mắt là đánh phá và kìm kẹp phong trào cách mạng ở địa phương, đồng thời 
chúng bồi dưỡng cho tình báo viên có đủ điều kiện chui sâu, leo cao vào lực 
lượng cách mạng để đánh phá lâu dài. 

Cho đến năm 1965, Lê Đình Pháp, trưởng ban sưu tập của Cảnh sát đặc 
biệt Thừa Thiên, đã xác nhận chiến dịch “4H - La Chữ” đã thu được một số 
kết quả rất đáng chú ý đối với một “Kế hoạch diện địa”. 

“Phát hiện được trên 20 cơ sở của cách mạng ở vùng Hương Phú, Hương 
Bằng (Hương Trà). Nắm kịp thời nhiều chủ trương của cộng sản ở địa 
phương. Các tình báo viên đã cung cấp cho Ty công an hơn 20 bản tin. Qua 
thẩm tra, phối kiểm đã xác định đó là những tin chính xác, có giá trị. Hai tình 
báo viên Trần Xuân Phò (H.19) và Trân Hưng Thảo (H.18) được tín nhiệm 
cử vào ban Tự quản thôn (của cách mạng). Nhiều cơ sở của cộng sản đã bị 
bắt giam, một số khác đã được bí mật khống chế sử dụng...”. 

Cuối cùng, tuy “4H - La Chữ” đã thất bại, phần lớn các tình báo viên của 
địch bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt hoặc hết tác dụng nhưng có lúc có tên đã 



được ta đưa ra Bắc như Trần Xuân Xà, có tên đã leo lên đến chức phó phòng 
cấp huyện kiêm bí thư chi bộ như Trương sử. 

Trong các kế hoạch nội gián có bề sâu được khởi sơ từ “Đoàn công tác 
đặc biệt miền Trung” có vụ Nguyễn Thúc Tuân là một dẫn chứng đáng chú 

ỷ: 

Nguyễn Thúc Tuân sinh năm 1914 trong một gia đình quan lại ở Thừa 
Thiên. Tuân đã có bằng cử nhân tiếng Anh và lại là giáo viên dạy tiếng Pháp. 
Từ 1945 Tuân đã tham gia cách mạng và được kết nạp vào Đảng năm 1948. 

Vốn là thư ký tòa sứ Pháp ở Hội An, sau khi Nhật làm đảo chính, Tuân 
được biệt phái sang Ty cảnh sát. Sau cách mạng Tháng 8, Nguyễn Thúc 
Tuân được tiếp tục công tác tại sở cảnh sát cách mạng tại Hội An. Tiếp sau 
đó, Tuân được giữ các chức vụ cấp Ty của các ngành Cứu tế và Y tế... 

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Tuân được cơ quan tình báo Liên 
khu 5 huấn luyện và phái về sống hợp pháp để hoạt động cho cách mạng tại 
thành phố Huế. Tại đây, Tuân đã ngụy trang làm ăn tại hiệu thuốc Ngọc 
Diệp ở đường Trần Hưng Đạo. 

Ngày 2 tháng 6 năm 1958, Nguyễn Thúc Tuân bị “Đoàn công tác đặc biệt 
miền Trung” của Ngô Đình cẩn bắt. 

Vốn là phần tử tiểu tư sản công chức lại nặng tư tưởng cầu an nên 
Nguyễn Thúc Tuân đã mau chóng chịu khai báo và chấp nhận chuyển 
hướng. Lê Văn Dư, trưởng “Đoàn công tác đặc biệt miền Trung” tại Huế và 
phụ tá của y là Lê Văn Trốn, Lê Phước Thưởng cũng đều thừa nhận rằng 
Nguyễn Thúc Tuân đã khai báo “rất thành khẩn, rõ ràng, chi tiết và đã 
chuyển hướng tốt”. 

Chỉ sau một tuần khai thác, Nguyễn Thúc Tuân được trả về trại Tòa 
Khâm sống trong đám “chuyển hướng”!) và được hưởng một chế độ biệt đãi. 
Trong trại, Tuân làm nhiệm vụ y tế phục vụ cho Lê Văn Dư, chăm lo thuốc 
men phục vụ nhân viên “Đoàn công tác” và theo dõi trại viên-một thứ mật 
thám trong trại giam. Để tỏ lòng thực sự chuyển hướng, Tuân rất hăng hái 
làm việc. Lê Văn Dư đã nhận xét: “Tuân rất tận tình với công việc được 
giao, có tác phong đúng mực, có nhiều tình cảm với anh em và với bản thân 



tôi”. Hơn các trại viên khác, Tuân được ăn uông tôt hơn, được vê thăm vợ 
con luôn, được đi tắm sông Hương, đi chợ Đông Ba và đi ăn uống ở các 
hàng quán, tiệm cà phê với nhân viên “Đoàn công tác”. 

Lúc này “Đoàn công tác” đã phát hiện được P.M.L là cán bộ tình báo 
cách mạng được đánh từ Hà Nội vào Nam theo đường di cư năm 1954. L. 
đang có vỏ bọc tốt, làm việc tại phòng thông tin Hoa KỲ (USIS) ở Huế. 
Nhưng Lê Văn Dư không bắt L. mà giao cho Lê Văn Trốn và Lê Phước 
Thưởng tìm cách liên lạc giáo dục, khống chế L. để L. nhận chuyển hướng 
và nằm im đợi cơ hội móc nối với cơ quan tình báo cách mạng. 

Mặt khác, bọn Lê Phước Thưởng về trại Tòa Khâm gọi Tuân đến hỏi kỹ 
về P.M.L. Tuân tỏ ra thành thật, nói rõ nhận xét của mình về L. Qua thái độ 
chính trị hoạt động hướng đạo... Tuân vẫn nghi L. là người của cách mạng 
đưa vào. Sau đó, Thưởng giao nhiệm vụ cho Tuân: Phải tìm cách gần gũi 
thân thiện với P.M.L. đề điều tra về con người này. Đồng thời, Tuân phải tìm 
và tạo cơ hội móc nối liên lạc lại với miền Bắc. 

Nhận nhiệm vụ, Nguyễn Thúc Tuân được “Đoàn công tác “trả tự do. 
Tháng 2 năm 1959 Tuân làm các thủ tục ra trại. Lê Phước Thưởng và Lê 
Khắc Lự gặp Tuân giáo dục và nhắc nhở nhiệm vụ một lần nữa và hướng 
dẫn Tuân làm bản Tuyên thệ có nội dung: Tỏ lòng tri ân Ngô Tổng thống và 
cố vấn Ngô Đình cẩn. Kiên quyết ly khai cộng sản. Trung thành với chế độ 
quốc gia. Cam kết làm tròn nhiệm vụ và giữ bí mật nhiệm vụ do “Đoàn công 
tác” giao... 

Tuân được được trả lại làm việc ở nhà thuốc Ngọc Diệp với một khoản 
tiền trợ cấp để sinh sống mà ngụy danh là tiền lương do nhà thuốc trả trong 
thời gian bị bắt! Lê Khắc Lự dặn : Có ai hỏi về việc bị bắt thì nói là do trước 
đây có làm việc cho ngành y tế Việt Minh ở Liên Khu 5... 

Hai tháng sau, Lê Văn Trốn đến nhà thuốc Ngọc Diệp gọi Tuân đến gặp 
Lê Văn Dư. Lần này Dư lại bắt Tuân báo cáo về P.M.L. Tuân báo cáo như 
đã báo cáo cho Lê Phước Thưởng trước đây. Dư tỏ ra chưa hài lòng, hắn 
nhấn mạnh : Phải thông qua hoạt động hướng đạo, hội Việt - Mỹ mà gây tín 
nhiệm, thân thiết với L. để tìm hiểu quá khứ, hoàn cảnh gia đình, quê quán, 



xu hướng chính trị... để báo cáo kịp thời cho Dư. 

Chỉ thời gian ngắn Tuân đã lấy cớ đưa thuốc cho Dư để báo cáo rõ P.M.L 
quê ở Quảng Nam ; có vợ và hai con. Gia đình ở cửa Đông Ba... quan hệ, đi 
lại kín đáo, chắc hẳn là cán bộ phái về. 

Nghe xong Lê Văn Dư gật đầu, chỉ thị: “Phải tạo được tình thân và lòng 
tin với L. để đến khi L. liên lạc được với cách mạng thì anh sễ sẽ tạo co hội 
móc nối lại với ngành tình báo, để hoạt động”. 

Công việc thâm nhập vào P.M.L. Tuân đã hoàn thành tốt đẹp, chỉ còn chờ 
thời co thuận lợi là thực hiện tiếp ý đồ chiến lược của Đoàn công tác. 

Nhưng rồi bọn chúng không hiểu tại sao P.M.L không liên lạc móc nối 
được với cách mạng (?). Đoàn công tác vẫn kiên nhẫn cho Tuân nằm chờ. 
Thế nhưng một sự kiện khác đã nổi lên, đó là phong trào Phật giáo chống 
Ngô Đình Diệm. Do yêu cầu bức thiết trước mắt, “Đoàn công tác” và mọi co 
quan bạo lực trong tay gia đình họ Ngô phải được huy động để đàn áp cuộc 
đấu tranh của sinh viên học sinh và Phật giáo. 

Lê Văn Dư và Lê Văn Trốn phải gọi Nguyễn Thúc Tuân về giao một loại 
nhiệm vụ: Đi sâu vào tổ chức hướng đạo Huế; Nắm tình hình hoạt động của 
người cầm đầu Phật giáo là Thích Trí Quang; Theo dõi chặt chẽ phong trào 
đấu tranh của sinh viên học sinh Huế ; Tìm hiểu xu hướng tiến bộ của một số 
giáo viên trường Bồ Đề; Tìm mọi cách moi cho được tin tức về thái độ của 
người Mỹ trước diễn biến cuộc đấu tranh của Phật giáo chống lại chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 

Thâm độc và điên rồ hon nữa là chúng giao cho Tuân tìm kiếm hoặc nếu 
có thể thì bào chế các thứ thuốc để dùng vào việc đầu độc để bắt sống hoặc 
cần thiết thì giết chết các đối thủ! 

Nhận nhiệm vụ, Nguyễn Thúc Tuân lao vào trận địa. Là trí thức, biết hai 
ngoại ngữ, là huynh trưởng hướng đạo, là cựu kháng chiến ở tù ra, lại có 
chân trong hội Việt - Mỹ nên phạm vi hoạt động của Tuân rất rộng. Thời 
gian được thả ra để móc nối với P.M.L Tuân đã có đủ thì giờ để làm rất 
nhiều việc đại loại như: Làm thông dịch viên cho Mỹ. Mỹ hay đến gặp Tuân 
tại nhà hoặc đưa Tuân về căn cứ Phú Bài. Ngày quốc khánh của Mỹ hàng 



năm, bao giờ Tuân cũng được các bạn Mỹ mời tham dự. Trong số các bạn 
Mỹ của Tuân có hai phụ nữ đáng chá ý là Smits và Sandra thuộc đạo Tin 
lành trong tổ chức IVS. (quân tình nguyện) - Một tổ chức gián điệp trá hình 
của CIA - 2 người này thỉnh thoảng đến thăm và ăn com với Tuân tại nhà. 
Họ còn mời Tuân đi tham dự giảng đạo Tin lành ở Gia Linh, Khe Sanh - 
Vùng giới tuyến. 

Trong tổ chức Hướng đạo, Tuân thân thiết với Robert huấn luyện viên 
Hướng đạo quốc tế. Tuân đã đi dự trại hè hướng đạo quốc tế ở Ma-lai-xi-a, 
đã ghé lại nhà Robert, tặng bản đồ Việt Nam cho một người Đài Loan .. 

Tuân còn hay lui tới co quan Cords (Bình định nông thôn) với ta cách là 
hội viên cứu tế xã hội xin viện trợ cho Cô nhi viện và chùa Từ Đàm. 

Ở Từ Đàm, Tuân đã có quan hệ thân thiết với giới cầm đầu Phật giáo như 
Thích Trí Quang, Thích Đức Tâm - những con bài của CIA. 

Tóm lại, Tuân có uy tín, có vị trí ảnh hưởng trong Phật giáo, Hướng đạo 
và trí thức sinh viên. Nghĩa là Tuân có đủ thứ thuận lợi để phát huy tác dụng 
trong mọi tầng lớp đối lập với chế độ Diệm. Không phải chờ lâu Đoàn công 
tác đã kịp thời nhận được các báo cáo của tình báo viên cao cấp này. Trong 
hàng loạt bản tin gửi về và những việc Tuân đã làm, có những việc đáng chú 
ý là: 

Tuân đã báo cáo về những hoạt động của tổ chức Hướng đạo Huế. Những 
báo cáo tỷ mỉ về từng huynh trưởng và danh sách những người có uy tín 
trong Hướng đạo - Việc này rồi sẽ giúp cho Mỹ lựa chọn 4 huynh trưởng đưa 
vào làm việc trong tổ chức Juspao (đấng nguyện) của Mỹ. 

Tuân đã báo cáo kịp thời ngày, giờ giới Phật tử, tiểu thưong, xích lô... 
xuống đường biểu tình chống Mỹ - Diệm. Tuân còn lợi dụng vị trí ảnh 
hưởng của mình trong giới Hướng đạo và Phật giáo để dàn xếp, ngăn chặn 
một số cuộc tuyệt thực của tín đồ Phật giáo tại chùa Từ Đàm, có kết quả. 

Tuân đã cung cấp cho “Đoàn công tác” tình hình hoạt động của học sinh, 
sinh viên - lực lượng ngòi nổ của cuộc đấu tranh ; về nội dung cuộc hội thảo 
của 500 sinh viên cùng với người điều khiển và chủ trì hội thảo - Lê Văn Dự 
còn nhận được danh sách của những nhân vật có xu hướng tiến bộ ở các 



trường học. 

Đây là những người Tuân quen biết từ trong kháng chiến chống Pháp như 
các anh Ng.Nh ở trường Bồ Đề, anh Đ. ở trường Bản Công, anh Trần M. 
Trần Th... 

Một điều rất quan trọng có ý nghĩa với chế độ Diệm mà Nguyễn Thúc 
Tuân đã cung cấp cho co quan tình báo của cẩn là Mỹ sẽ ủng hộ phong trào 
đấu tranh của Phật giáo.v.v 

Bọn Dư, Trốn đã xác nhận những tin tình báo do Tuân cung cấp là “có 
tầm quan trọng và chính xác.” 

Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, bọn Lê Văn Dư bị tống giam. 
Nguyễn Bức được cử lên làm Trưởng ty công an cảnh sát Thừa Thiên. 
Nguyễn Bức đã gọi Nguyễn Thúc Tuân đến co quan hỏi về tình hình Huế và 
“Co quan đặc biệt”. Khi chế độ Diệm đổ và giao cho Tuân tiếp tục nhiệm vụ 
như cũ, là nằm chờ để móc nối với cách mạng. Bức động viên Tuân tích cực 
hoạt động và đe: Nếu không làm theo lệnh Bức sẽ bị bắt như bọn cần Lao. 
Tuân vâng dạ, hứa tiếp tục làm việc theo lệnh Bức. 

ít lâu sau đại tá Nguyễn Chánh Thi, nhân vật quyền uy số một của miền 
Trung hạ lệnh bắt Tuân. Bởi vì tên trùm cảnh sát Thừa Thiên Lê Văn Cang 
có khai thác Tuân về hoạt động của tổ chức vận động hòa bình trung lập ở 
Huế, nhưng Tuân đã từ chối là không có quan hệ với tổ chức đó. Nguyễn 
Chánh Thi và Lê Văn Cang bèn bắt vợ chồng Tuân làm cam đoan tiếp tục 
làm việc cho chế độ mới. Nguyễn Chánh Thi đe: Nếu không thực hiện được 
lời cam kết đó sẽ bị bắt và “Tống ra miền Bắc”. Một lần nữa Nguyễn Thúc 
Tuân thề trung thành với chế độ ngụy. 

Khoảng cuối 1965, Lê Văn Trốn, nguyên phụ tá của Lê Văn Dư kiêm 
trưởng bộ phận tình báo Huế và là người trực tiếp điều khiển Nguyễn Thúc 
Tuân trước đây, được trở lại nhiệm sở. Một trong số những nhiệm vụ Trốn 
được giao là tiếp tục điều khiển đầu mối tình báo viên Nguyễn Thúc Tuân. 

Tuy bị bắt cùng Lê Văn Dư và bọn cần Lao tay chân Diệm, nhưng Trốn 
được thả ra sớm và y lại mau chóng giành được tín nhiệm và vị trí quan 
trọng trong lực lượng công an của phe đảo chính và chính quyền Nguyễn 



Văn Thiệu. 

Tháng 6 năm 1967, Liên Thành, phó ty cảnh sát Thừa Thiên, và các phối 
trí viên CIA (Mỹ) cử Trốn phụ trách toán tì nh báo mang bí số T.155 do CIA 
thành lập. 

Toán T.155 là chi nhánh của VCB (Việt cộng Branch), do David Hayer 
của CIA trực tiếp chỉ đạo. Bọn Liên Thành theo lệnh Mỹ tổ chức thành lập 
những lực lượng này không nằm trong hệ thống của cảnh sát đặc biệt Ngụy. 
CIA đưa David Hayer là nhân viên của mình từ Sài Gòn ra Huế, nằm bên 
cạnh cố vấn ngành cảnh sát, để sử dụng toán T.155 nhằm phục hồi màng 
lưới tình báo cũ của “Đoàn công tác”, đã một thời tỏ ra có hiệu lực. 

Với đầu mối Nguyễn Thúc Tuân thì người chỉ huy trước kia là Trốn, bây 
giờ lại vẫn là Trốn. Thế nhưng thời kỳ này có phối trí viên CIA bên cạnh, 
“cách làm việc của Trốn có tỏ ra linh hoạt hon, thái độ đối xử hòa nhã, rộng 
rãi hon và phưong pháp giao việc rất hay, rất khôn khéo thâm hiểm” - Theo 
như Tuân nhận xét. 

Cùng với Trốn đã có nhiều co sở vững chắc để nhận định tình hình hoạt 
động cụ thể của từng loại đối tượng ở từng noi, từng lúc mà điều khiển Tuân. 
Khi thì bọn chúng hướng cho Tuân nặng về tìm hiểu tình hình đấu tra nh 
chính trị hay hoạt động của Phật tử, sinh viên học sinh. Khi thì đi sâu điều 
tra về hoạt động vũ trang của cách mạng... Trốn không lúc nào quên gợi ý 
nhắc nhở Tuân tạo điều kiện tốt để móc nối với tổ chức của cách mạng. 

Trốn đã gặp Tuân nhiều lần khi thì tại trường Phan Sào Nam noi Tuân 
dạy, lúc thì ngoài đường phố, có lúc tại hiệu thuốc Ngọc Diệp, hay ngay tại 
nhà Tuân ở nhà Tuân ở 18/15 Nguyễn Hiệu, để nghe Tuân báo cáo tin tức. 

Tuân đã cung cấp cho Trốn đầy đủ tình hình biến động trong sinh viên, 
học sinh và Phật giáo. Những diễn biến quanh việc Trí Quang từ Sài Gòn ra 
chùa Từ Đàm (Huế) có cả một bản thông báo mật của Phật giao để chuẩn bị 
cho một cuộc xuống đường... Tuân còn lượm được cái tin về quân sự như 
Việt cộng sẽ dùng súng lớn pháo kích vào vùng Tây Lộc (thành phố Huế); 
Bộ đội Việt cộng về hoạt động rất đông ở các vùng ngoại ô như Long Thọ, 
Nam Giao, Tứ Tây, Nguyệt Biều... 



Thời gian này Nguyễn Thúc Tuân năng lui tới vùng Thanh Luơng quê 
huơng y và nhờ đó y đã bắt liên lạc đuợc với vài cán bộ cách mạng ở địa 
phương. 

Nhiệm vụ của cán bộ địa phương giao cho Tuân rất thuận tiện cho y: Tìm 
nơi ăn ở cho K.L. cán bộ phụ trách tri thức vận, tại thành phố Huế; giới thiệu 
người tốt cho L. làm chỗ dựa và xây dựng cơ sở. 

H.K.L. vào thành phố Huế được Tuân đón tiếp rất chu tất. Tuân dùng ô tô 
hoặc Mobilet đưa L. đi lại hoạt động gần như công khai trong thành phố. 
Tuân lại giới thiệu cho L. xây dựng cơ sở và làm chỗ dựa là những người mà 
trước đây Tuân đã khai báo cho Lê Văn Dư và sau này cho Lê Văn Trốn, là 
cơ sở cũ của Tuân, những người kháng chiến cũ, có thái độ chính trị tiến bộ, 
hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh chống Mỹ-Ngụy. Suốt thời gian 
hoạt động trong thành phố, H.K.L. đã lấy các cơ sơ này làm chỗ dựa, chỗ 
liên lạc gặp gỡ tiếp xúc!... 

Còn Nguyễn Thúc Tuân, nhờ những hoạt động khá nổi kiểu này mà được 
dịp trở lại hàng ngũ Mặt trận dân tộc giải phóng, trở nên có uy tín trong giới 
trí thức tiến bộ Huế. Tuy nhiên Tuân chưa thể lên căn cứ để dấn sâu vào đội 
ngũ cách mạng với một lý lịch có những năm tháng còn nhiều uẩn khúc, mờ 
ám. 

Thành tích công tác phục vụ cho cán bộ cách mạng trong phong trào trí 
vận của Tuân thời gian này bỗng nổi lên hai sự kiện có thể gọi là đã gây 
được ấn tượng sâu sắc. Thứ nhất Th.L. con giai Tuân, một sinh viên tiến bộ 
hoạt động tích cực trong phong trào sinh viên Huế, đã vượt mọi tuyến phòng 
ngự, kiểm soát để lên chiến khu tham gia quân Giải phóng. Sau đó, đến lượt 
Tuân đã tự mình lấy xe ô tô của Viện Đại học chở hai em N.T và N.p là 
những trí thức yêu nước đã đấu tranh kiên cường chống Mỹ - Ngụy, lên 
chiến khu để thoát ly theo cách mạng. Kế theo sau đó là cuộc tổng tiến công 
dịp tết Mậu Thân. Nguyễn Thúc Tuân đã theo quân Giải phóng kẻo lên căn 
cứ với danh nghĩa là thành viên mặt trận liên minh các lực lượng dân tộc dân 
chủ và hòa bình. 

Lên cứ rồi ra Bắc, Nguyễn Thúc Tuân đã được đón tiếp thân tình, được 



đối xử ưu đãi và tôn trọng theo đúng chính sách đón tiếp những người chiến 
thắng trở về của cách mạng. 

Một mặt, cách mạng, kiên trì giáo dục và kêu gọi Nguyễn Thúc Tuân tự 
giác báo cáo thành thật mọi diễn biến tu tưởng và việc làm của mình trong 
thời gian ở vùng địch. Mặt khác, cách mạng vẫn mạnh dạn giao công tác cho 
Tuân hợp với khả năng trình độ. 

Trong suốt thời gian gần một chục năm trải qua nhiều cuộc vận động tự 
phê bình và phê bình trong nội bộ cũng như các dịp báo cáo lý lịch để nhận 
nhiệm vụ mới như khi lên chiến khu, khi ra Bắc, khi đi thăm một số nước 
với đoàn Đại biểu Mặt trận liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa 
bình, khi vào học chính trị ở trường Đảng cao cấp, khi thống nhất Tổ Quốc 
về nhận nhiệm vụ ở Thừa Thiên và cả khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 
sáu... Nguyễn Thúc Tuân vẫn một mực cố tình khai gian lý lịch, che giấu tội 
lỗi. 

Có cưong vị là Trưởng ty một ngành cấp tỉnh và là đại biểu Quốc hội, 
Nguyễn Thúc Tuân đã dựa vào chức quyền để chứng nhận lý lịch khai gian, 
bao che cho những tên tình báo, công an ngụy có nhiều nợ máu với cách 
mạng như: Lê Văn Dư, Lê Văn Trốn, Lê Khắc Lư, Tôn Thất Khiên, Tôn 
Thất Huyến (vốn là những nhân vật quan trọng của Đoàn công tác đặc biệt 
miền Trung), Hoàng Công Lập là tên tay sai đắc lực của CIA, trưởng ty cảnh 
sát, cầm đầu đảng Đại Việt; bí thư đảng Công nông tỉnh; Hoàng Bá mật báo 
viên của CIA.. . Không những Nguyễn Thúc Tuân biết bọn này lén lút trốn 
trình diện, có tên đã lọt vào xí nghiệp quốc doanh, đã không báo cáo mà y lại 
còn chứng nhận chúng là gia đình có công với cách mạng để đưa em chúng 
vào co quan nhà nước! Y còn đưa vào biên chế co quan do y phụ trách tên 
Trần Ngọc Đ., bí thư Đại Việt quận Phú Vang; chứng nhận cho một tên thầu 
khoán làm cho Mỹ ở căn cứ Phú Bài là ân nhân của cách mạng v.v... 

Cuối cùng chuyện phải xảy ra đã xảy ra. Nguyễn Thúc Tuân đã phải đứng 
trước vành móng ngựa của tòa án cách mạng để nhận 18 năm tù giam về tội 
làm gián điệp cho Mỹ - Ngụy. 

Chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm sụp đổ trong cuộc đảo chính thay 



ngựa của Mỹ ngày 1 tháng 11 năm 1963. Chung với số phận đó, “Đoàn công 
tác đặc biệt miền Trung” hoàn toàn tan rã. Không những bọn đầu sỏ chỉ huy 
của “Đoàn công tác “là Duong Văn Hiếu, Nguyễn Tu Thái, Phan Khanh, Lê 
Văn Du bị tống giam mà cả một số đông cán bộ, nhân viên của đoàn này 
cũng bị bắt giữ, sa thải hoặc đổi đi các tỉnh xa. Dân chúng nổi dậy đã tố cáo 
hàng loạt tội ác và các thủ đoạn bắt bớ, giam cầm, tra tấn, thủ tiêu những 
nguời không ăn cánh của “Đoàn công tác “và tập đoàn độc tài gia đình trị 
Diệm - Nhu - Cẩn. Ngay cả những đảng phái phản động mà tôn chỉ mục đích 
xua nay vẫn là thờ bọn ngoại bang cuớp nuớc, nhung không theo cánh của 
Diệm, lúc này cũng nổi lên kịch liệt tố cáo Đoàn công tác đã đàn áp, bắt bớ 
tra tấn họ và những nguời đối lập khác. Trong phiên tòa của Tòa án đặc biệt 
Trung tá Đức ủy viên chính phủ của nhóm đảo chính, đã lớn giọng phân tích 
cho rằng: “Đoàn công tác” này “đặc biệt” là ở chỗ đã tích cục đàn áp, tiêu 
diệt các phần tử “quốc gia”! Điều đó có đúng với sụ thật phần nào nhung chỉ 
một mặt. Mặt quan trọng nhất là dù khác nhau thế nào đi chăng nữa, nhung 
cả bọn bị đảo chính lẫn bọn làm đảo chính đều thống nhất với nhau ở chỗ là 
chúng từng làm tay sai Mỹ, điên cuồng chống phá cách mạng giải phóng 
miền Nam thống nhất Tổ Quốc. Cho nên bọn đảo chính vừa tiêu diệt chế độ 
Diệm và Đoàn công tác nhung vẫn thèm khát các âm mưu thủ đoạn và sụ 
hữu hiệu của co quan bạo lực này để chĩa mũi nhọn huớng về phía cách 
mạng. Nhung tình hình của chúng chua thuận lợi. Lật đuợc Diệm rồi, bọn 
tay sai mới còn phải lỏng tay để áp dụng thủ đoạn mị dân, hon nữa sự rối 
loạn tất nhiên sau đảo chính làm cho chúng chua xoay chuyển kịp; chúng 
chua có sẵn tổ chức và nguời tin cẩn trong bộ máy Công an mật vụ để tiếp 
thu, khai thác đuợc những khả năng của “Đoàn công tác” trong việc tiếp tục 
đánh phá cách mạng. Còn tình hình khác nữa là lợi dụng đảo chính hỗn loạn, 
đồng bào yêu nuớc và co sở cách mạng đang bị giam giữ hoặc đang mang 
nặng oán thù với “Đoàn công tác” và chế độ Diệm, đã nổi dậy trấn áp bọn 
Cần lao Nhân vị, bọn “cán bộ chuyển huớng” đã gây nhiều tội ác. Trong 
đám hỗn loạn chung đó, nhiều hồ so tài liệu “Đoàn công tác” bị tiêu hủy, 
thất lạc, rất nhiều cán bộ cách mạng đang bị giam giữ đã giành đuợc tự do. 

Hồ so tài liệu của “Đoàn công tác” truớc đó đuợc giữ làm của riêng, 
không trao đổi hay phổ biến cho co quan hay cá nhân nào, không luu trữ ở 



các tàng thư văn khố của các cơ quan an ninh, và bản thân “Đoàn công tác” 
chưa làm được việc tổng kết kinh nghiệm để xây dựng thành bài bản gì cả. 
Ngay CIA Mỹ cũng chưa nắm được đầy đủ những điều “Đoàn công tác” 
làm. Lê Văn Dư sau này đã khai: 

“Tôi được biết, qua Dương Văn Hiếu nói lại, là CIA Mỹ và các cố vấn 
cảnh sát nhiều lần đề nghị hợp tác để nó sẽ tài trợ tất cả phương tiện tối tân 
cũng như yểm trợ dồi dào về tiền bạc, nhưng ông Cụ (chỉ Diệm) không cho. 
Vì Đoàn này được xem như là một công cụ đắc lực trong việc bảo vệ chế độ, 
vấn đề bí mật an ninh quốc gia, sợ Mỹ xen vào nó sẽ thao túng hết. Đoàn này 
nhất là ở Sài Gòn, ngoài nhiệm vụ đánh phá cách mạng nó còn có nhiệm vụ 
theo dõi các đảng phái đối lập với chế độ lúc bấy giờ. Còn cẩn ở Huế thì rất 
hạn chế giao du với Mỹ (vì chế độ Diệm cố giữ bộ mặt sạch sẽ dưới chiêu 
bài quốc gia độc lập). Chỉ những ngày lễ lạt cẩn cho đại diện mang quà đến 
biếu hoặc gửi thiếp ngoại giao thôi, cố vấn Mỹ chỉ tới thăm Ty công an cảnh 
sát để tìm hiểu tình hình địch và nhu cầu của ngành công an. Không bao giờ 
họ được phép đến “Đoàn công tác đặc biệt”. 

Tất nhiên ở phạm vi hiểu biết ở mức độ của cấp thừa hành. Lê Văn Dư 
không thể có cái nhìn tổng thế để thấy rõ được thực chất quan hệ lệ thuộc 
Mỹ của chế độ Ngô Đình Diệm, qua hiện tượng “Đoàn công tác” được. 
Thêm vào đó có tâm lý của một số người luyến tiếc chế độ Diệm đã lấy việc 
Diệm bị Mỹ lật đổ để lập luận Diệm là người có tinh thần dân tộc, chống 
Mỹ. Nếu không phải là nói thế để tự huyễn hoặc thì đó cũng là cách nhìn hời 
hợt ở bề ngoài. 

Năm 1954 Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nước hầu như với hai bàn tay 
trắng. Mọi rường cột của chế độ Diệm trong đó có các cơ quan bạo lực để 
bảo vệ chế độ đều do Mỹ dựng lên, nuôi dưỡng và kiểm soát, phải hoạt động 
theo quỹ đạo của Mỹ. “Đoàn công tác” của cẩn nằm ngoài cái chung đó. 
Cho nên có thể nói, mọi kết quả to lớn mà “Đoàn công tác” thu được cũng 
như sự tồn tại của đoàn, cũng chính là kết quả của cơ quan mật vụ Mỹ thu 
được. Hơn nữa, với Mỹ, đây còn là kết quả của chính sách thực dân mới 
mang đậm tính đặc thù đầy sáng tạo Mỹ - Việt Nam Cộng hòa trong đó Mỹ 
luôn luôn giữ vai trò ông chủ. 



Nói như vậy không có nghĩa là phủ định những gì là độc đáo, tinh hoa 
của “Đoàn công tác”, một co quan mật vụ có một không hai. Dân tộc Việt 
Nam trải qua mấy chục năm chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, các lực lượng cách 
mạng đã có nhiều thành tích to lớn, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và 
phưong pháp cách mạng đúng và nhất là có chính nghĩa nên đã giành được 
thắng lợi cuối cùng. Ngược lại, đối tượng của cách mạng ngoài bọn đế quốc, 
thực dân hùng mạnh, còn có những người Việt Nam theo Mỹ. Không nói về 
đường lối phản động phi nghĩa dẫn đến những sai lầm và thất bại cuối cùng 
của họ, riêng về mặt chiến đấu họ luôn đối đầu với ta ở mọi chiến tuyến. Là 
người Việt Nam, họ cũng có đặc tính thông minh, gan góc và cũng dày dạn 
từng trải trong ngần ấy năm chiến đấu đưong đầu với chính lực lượng vô 
địch của cách mạng Việt Nam. Sự thật trong đấu tranh không hiếm những 
noi, những lúc chúng ta đã phải khó khăn chật vật vì phải đối phó với họ còn 
gay go hon cả với thực dân đế quốc. 

Trên mặt trận tình báo phản gián hiện tượng “Đoàn công tác đặc biệt 
miền Trung” của Ngô Đình cẩn là một ví dụ khá điển hình rất đáng để cho 
chúng ta xem xét. 

Sau Diệm, chế độ ngụy phoi trần bộ mặt tay sai Mỹ không thể ngụy trang 
nổi. Trong các co quan an ninh cảnh sát, người Mỹ thọc tay xuống nắm tận 
quận huyện cùng tham gia từng vụ việc. Tất cả tổ chức, lề lối làm việc bài 
bản thủ đoạn đều dập đúng theo khuôn bộ máy an ninh tình báo Mỹ. Bọn Mỹ 
bỏ tiền ra để thu kết quả, Việt Nam Cộng hòa là lính đánh thuê làm theo bài 
vở Mỹ. Thế nhưng trong giới an ninh cảnh sát Ngụy và cả chủ Mỹ của nó, 
vẫn luyến tiếc “Đoàn công tác”, số đông nhân viên của “Đoàn công tác” lần 
lượt được sử dụng lại. Công việc đánh phá cách mạng đang dở dang được 
nghiên cứu chắp nối. Khoảng năm 1967 khi tên trung tá Nguyễn Mậu về làm 
trưởng khối đặc biệt, có đưa ra ý kiến khôi phục tổ chức của “Đoàn công tác 
đặc biệt miền Trung“ bằng cách tập hợp lại những cán bộ, nhân viên trước 
đây đã làm việc cho đoàn này. Việc lập danh sách số - này bao gồm cả “cán 
bộ chuyển hướng” dễ sử dụng vào lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được xúc 
tiến. Thế nhưng chúng ta đã phải chùn lại trước nhiều trở ngại không thể 
vượt qua. Trở ngại lớn nhất và chủ yếu là tổ chức và quyền hành của “Đoàn 



công tác” trước đây to lớn quá nó trực thuộc chóp bu Diệm-Nhu-Cẩn, lại 
không bị ràng buộc hạn chế gì về cơ cấu pháp lý và hành chánh. Cho nên nó 
đã thực hiện được thủ đoạn khống chế, khuyến dụ bằng “chính sách chuyển 
hướng”. Nay, trong khuôn khổ của cảnh sát đặc biệt, với một bộ máy nhà 
nước chia nhiều bè cánh luôn hằm hè nhau và sự lũng đoạn của bàn tay trần 
trụi Mỹ với tư cách là ông chủ chi tiền thì không dễ lừa mị được ai. Và nhất 
là cái thế tiến công trên cả ba mặt trận, cả ba vùng chiến lược với sức mạnh 
tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân ở đỉnh cao của cách mạng Việt Nam 
đã dồn chúng đến tình trạng lúng túng, bị động phải đối phó ở khắp nơi, 
khiến cho chúng không thể hoành hành theo ý chúng được. 

Tuy vậy, về các mặt hoạt động nghiệp vụ, các cơ quan an ninh tình báo 
Ngụy, nhất là ngành cảnh sát đặc biệt, vẫn rút kinh nghiệm qua hoạt động 
của Đoàn công tác để vận dụng vào việc đánh phá Cách Mạng có hiệu quả. 

HÉT 



